Sự Tích 
T ám Phật Lực 


„ tr h4 : 


Tác giả: TK Hộ Pháp 

---oÚO--- 
Nguồn 

hftp://www.ftrungtamhotong.org 

Chuyển sang ebook 02-11-2015 
Người thực hiện : 
Nguyễn Ngọc Thảo - thao.ksd.hng@gmail.com 
Nam Thiên - namthien(@ smaIl.com 
Link udio Tại Website hfíp:/2ww.phapthihot.o0rg 


Mục Lục 
LỜI NÓI ĐẦU 
SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHẤT - ĐỨC BỎ TÁT TOÀN THẮNG ÁC MA THIÊN 
SỨ MẠNG ĐỨC BÔ TÁT GIÁNG SANH 
ĐỨC BÔ TÁT XUẤT GIA 
ÁC MA THIÊN CẢN TRỞ ĐỨC BỘ TÁT XUẤT GIA 
ĐỨC BÔ TÁT THỌ GIÁO PHÁP HÀNH THIÊN ĐỊNH 
ĐỨC BÔ TÁT HÀNH KHỎ HẠNH 
ÁC MA THIÊN KHUYÊN ĐỨC BÔ TÁT 
ÁC MA THIÊN TRANH GIÀNH NGÔI BỎ ĐOÀN 
CUỘC CHIẾN CỦA ÁC MA THIÊN 
VŨ KHÍ CUÔI CÙNG 
CUỘC ĐẦU TRÍ CUÔI CÙNG 
ĐỨC BỘ TÁT TOÀN THÁNG ÁC MA THIÊN 
ĐỨC BÔ TÁT CHỨNG ĐẮC TAM MINH 
SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ÀLAVAKA 
NỘP NGƯỜI CHO DẠ XOA 
ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ÀLAVAKA 
DẠ XOA ÀLAVAKA DÙNG PHÉP MÂU 
VŨ KHÍ DUSSÀVUDHA 
TÁM CÂU HỎI 
NỘP THÁI TỬ ÀLAVAKAKUMÀRA 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI 
LÂN ĐẦU TIÊN TỶ KHƯU DEVADATTA OAN TRÁI VỚI ĐỨC PHẬT 
TỶ KHƯU DEVADATTA ÂM MƯU GIẾT ĐỨC PHẬT 
THỊ HÀNH LỆNH TỲ KHƯU DEVADATTA 
TỶ KHƯU DEVADATTA CÓ GIÉT ĐỨC PHẬT 
CẢM THẮNG VOINÀLÀGIRI 

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TƯ - ĐỨC PHẬT CẢM HÓA ANGULIMÀLA 
ĐỨC PHẬT CẢM HÓA ANGULIMÀLA 
ĐỨC VUA PANESADI CA TỤNG ĐỨC PHẬT 
ĐẠI ĐỨC ANGULIMÀLA CHỨNG ĐẮC THÁNH QUÁ ARAHÁN 
ĐẠI ĐỨC ANGULIMÀLA CẢM HỨNG TỰ THUYÉT 

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NĂM - ĐỨC PHẬT THẮNG NÀNG CINCÀMÀNAVIKÀ 
ĐỨC PHẬT THÁNG NÀNG CINCÀMÀNAVIKÀ 
CÂU CHUYỆN TIÊN KIẾP 
ĐỨC BÒ TÁT XUẤT GIA LÀM ĐẠO SĨ 

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ SÁU - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG BÀ LA MÔN 

SACCAKA 
SACCAKA GẶP ĐẠI ĐỨC ASSAJI 
SACCAKA LUẬN CHIẾN VỚI ĐỨC PHẬT 
SACCAKA TỰ THÚ 

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BẢY - ĐỨC PHẬT CHO PHÉP ĐẠI ĐỨC 

MAHÀMOGGALLÀNA THU PHỤC RỎNG CHÚA NANDOPANANDA 

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TÁM - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG PHẠM THIÊN BAKA 
ĐỨC PHẬT NHẮC LẠI TIỀN KIẾP CỦA PHẠM THIÊN BAKA 
PHẢN PHỤ LỤC - QUẢ CỦA NGHIỆP (KAMMAPHALA) 


-—-oÚO--- 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Arahán, Bậc 
Chánh Đăng Giác 
Buddhanca Dhamummam Sarmnghanca, sàdaram abhivandiya. 
Jayama ngalagàthàyam, dassemi vatfhudìpanam. 
Con hết lòng thành kính đảnh lễ, 
Đức Phật, Đức Pháp cùng Đức Tăng. 
Con xin trình bày tám sự tích, 
Những Phật lực, hạnh phúc thù thắng. 


_—-OÔO--- 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong các buổi lễ tụng kinh cầu an, chư Tăng cũng như những người 
cận sự nam - nữ không thể thiếu bài kệ"'Jayamangalagàthà - Bài kệ Hạnh 
phúc thù thắng"'.Bởi vì bài kệ này tán dương, ca tụng oai lực của Đức Phật 
đã cảm thắng tám trường hợp xảy ra vô cùng khó khăn. Mỗi trường hợp Đức 
Phật vận dụng mỗi pháp, không những để đối trị mà còn làm cho đối phương 
cảm phục phát sanh đức tin xin quy y nơi Tam bảo. 

Bài kệ "Hạnh phúc thù thắng" gồm có tám đoạn riêng rẽ, mỗi đoạn nói 
đến một trường hợp xảy ra và Đức Phật vận dụng mỗi pháp để cảm thăng 
đối phương, khiến cho đối phương phải cảm phục trước oai lực của Ngài. 
Tám trường hợp và tám pháp đối trị. 

I- Đức Bồ Tát đã toàn thắng Ác Ma Thiên, vua trời cõi Tha hóa tự tại, do 
nhờ 30 pháp hạnh ba la mật tròn đủ. 

2- Đức Phật đã cảm thắng dạ xoa Àlavaka rất hung ác hơn cả Ác Ma Thiên, 
do nhờ pháp nhẫn nại. 

3- Đức Phật đã cảm hóa được voi dữ Nàlàgrri, do nhờ pháp rải tâm từ. 

4- Đức Phật đã cảm hóa được kẻ cướp sát nhân Angulimàla rất hung bạo và 
cũng rất tinh nhuệ, do nhờ phép thần thông. 

5- Đức Phật đã thắng lời vu không của nàng Cincàmànavikà, tự phơi bảy sự 
thật trước tứ chúng, do nhờ pháp an tịnh. 

6- Đức Phật đã soi sáng vào chỗ tối tăm của vị ngoại đạoSaccaka đầy kiêu 
căng và tự phụ, do nhờ đuốc tuệ. 

7- Đức Phật dạy bảo Đại Đức Moggallàna dùng thân thông để thu phục rồng 
chúa Nandopananda, là rồng tà kiến có nhiều thần thông. 

8- Đức Phật đã khuất phục Phạm thiên Baka chấp thủ thường kiến mê lầm, 
do nhờ trí tuệ. 

Tám trường hợp xảy ra trên, bần Sư đã sưu tầm từ trong Tam tạng và Chú 
giải Pàli từng sự tích giúp cho độc giả hiểu rõ oai lực của Đức Phật. 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những cảnh trái ý nghịch 
lòng, gây oan trái, làm khổ lẫn nhau, không đem lại sự lợi ích, sự an lạc nào 
cho mình và người. Để hóa giải những trường hợp ấy, chúng ta phải bình 
tĩnh sáng suốt, biết suy xét nên sử dụng pháp nào, trong hoàn cảnh nào để 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc lẫn nhau. 


Chư Trưởng lão ở thời xưa thường khuyên dạy các hàng Phật tử, hàng ngày 
nên tụng đọc bài kệ tán dương oali lực của Đức Phật này, sẽ thoát khỏi mọi 
điều lo sợ, những tai họa, tất cả điều nguy hiểm, được sự an lành, hạnh phúc 
Cao quý. 

Tập sách "§ Sự Tích Phật Lực" này thành tựu là nhờ sự đóng góp của nhiều 
người như: 

- Pháp huynh Viên Minh và Pháp đệ Giới Đức về phần trình bày nội dung và 
ngữ pháp. 

- Cô Tâm Huệ đánh bản thảo vào computer. 

- Rakkhitasìla antevàsika trình bày dàn trang, in ấn. 

- Gia đình ông bà Trần Văn Cảnh - Trần Kim Duyên, gia đình cô Phạm Thị 
Tịnh (Bénédicte), gia đình Hoàng Quang Chung, gia đình Nguyễn Huyền 
Trang cùng chư thí chủ có đức tin trong sạch hùn phước tài chánh ấn hành 
tập sách này. 

Bằn sư thành tâm hoan hỷ mọi phước thiện của tất cả quý vị, cầu nguyện oai 
lực Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo hộ trì cho tất cả quý vị cùng 
thân bằng quyến thuộc của quý vị thân tâm thường an lạc; và phần phước 
thiện pháp thí thanh cao nảy là của cải quý báu của riêng mình, để tạo duyên 
lành trên con đường giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 
"Idam no nàtnam hoíu, sukhità hon nàfayo ". 

Cầu mong phước thiện thanh cao này được thành tựu đến cho thân bằng 
quyền thuộc của chúng con. Cầu mong họ được thoát khỏi khô, được an lạc 
lâu dài. 

nam punnabhàgam rràtàpfft àcariyandfi mittànanceva 
sesabbasattànanca dema sabbepi te punnapattn laddhàna, sukhità hontu. 
Chúng con xin hồi hướng (chia) phần phước thiện thanh cao này đến cho tất 
cả chúng sinh, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bả con thân bằng quyến 
thuộc, bè bạn, cùng tất cả chư thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả qUÝ VỊ 
hoan hý thọ lãnh phần phước thiện thanh cao này rồi, thoát khỏi khổ, được 
an lạc lâu dài. 


"Idam no punnam àsavakkhayàvaham hoíu ". 


Cầu mong phước thiện này của chúng con, làm duyên lành dắt dẫn chúng 
con đến sự chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, diệt đoạn 
tuyệt được tất cả mọi phiền não trầm luân. 

Tổ đình Bửu Long - Phật lịch 2545/2001 

DhammmarakkhUa Bhikkhu 

(Tỳ khưu Hộ Pháp) 


-—-OÔO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHẤT - ĐỨC BỒ TÁT TOÀN THẮNG ÁC MA 
THIÊN 

Đức Bồ Tát đã toàn thắng Ác Ma Thiên có quyên lực bậc nhất, do nhờ 
30 pháp hạnh ba la mật tròn đu. 

Trong Tăng Chi bộ kinh (Anguffaranikàya, Cafukkanipàfa, kinh 
Pannafisufa), Đức Phật dạy có bốn chúng sinh được chế định là bậc siêu 
việt nhất(aggapanndtii). 

- Trong tất cả chúng sinh có thân hình to lớn, chỉ có Ràhu Asurinda là 
thiên nam có thân hình to lớn nhất. 

- Trong tất cả chúng sinh hưởng lạc ngũ trần, chỉ có Đức vua 
Mandhàtu, bậc Chuyển luân thánh 

vương, là người hưởng lạc bậc nhất. 

- Trong tất cả chúng sinh có quyên lực, chỉ có Ác Ma Thiên là thiên 
vương có quyên lực bậc nhất. 

- Trong tất cả loài người, vua chúa, Sa môn, Bà la môn, chư thiên, 
Phạm thiên toàn cõi thế giới, chỉ có Đức Phật là bậc Vô thượng. 

Ác Ma Thiên là thiên Vương có quyền lực bậc nhất ở cõi Tha hóa tự tại 
thiên (Paranunmitavasavaffi), là tầng trời thứ sáu tột cùng của cõi trời Dục 
giới, y có ác tâm không muốn một chúng sinh nào giải thoát khổ tử sanh 
luân hồi trong tam giới, nên y cám dỗ băng những miếng môi ngũ trần của y 
như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc êm âm, hoặc danh cao, chức 
lớn, quyên lợi... để làm cho chúng sinh ấy say mê, đắm đuối trong sắc thân, 
trong cảnh giới ấy. Nếu dùng mỗi cám dỗ không được, y dùng đến phép 
thuật, các loại vũ khí, làm cho đối phương phải khuất phục. 


-==000--- 


SỨ MẠNG ĐỨC BÒ TÁT GIÁNG SANH 


Theo bộ Chú giải Buddhavamsa, Đức Bồ Tát Siddhattha, tiền thân kiếp 
áp chót là một vị thiên nam ở cõi trời Tusita (Đâu suất đà thiên) tên là 
Setaketu. Đến thời kỳ Đức Bồ Tát sẽ trở thành bậc Chánh Đắng Giác, nên 
chư thiên, Phạm thiên trong mười ngàn thế giới hội họp lại cùng nhau đến 
kính thỉnh Ngài tái sanh làm người, đi xuất gia để trở thành bậc Chánh Đăng 
Giác, tế độ chúng sinh. 

Đức Setaketu bèn quán xét 5 điều: 

- Thời kỳ tuôi thọ con người: Khoảng 100 năm. 

- Châu đề tái sanh: Nam thiện bộ châu. 

- Quốc độ tái sanh: Trung Ân Độ, kinh thành Kapilavatthu. 

- Dòng dõi tái sanh: Hoàng tộc Sakya. 

- Thời gian tuổi thọ Phật mẫu: Chánh cung Hoàng hậu Mahàmayảdevì 
có tuổi thọ còn đúng 10 tháng lẻ 7 ngày. 

Ngài quán xét thấy đầy đủ 5 điều trên, nên nhận lời thỉnh cầu của chư 
thiên, Phạm thiên. 

Từ cõi trời Tusita, Ngài giáng sanh vào lòng Phật mẫu Mahàmayàdevì, 
Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua Suddhodana trị vì kinh thành 
Kapllavatthu, nhằm vào ngày rằm tháng sáu âm lịch. Lúc ẫy, Hoàng hậu ở 
độ 55 tuổi 6 tháng 20 ngày, Bà mang thai tròn đúng 10 tháng. Đến ngày rằm 
tháng tư âm lịch năm sau, Ngài đản sanh tại vườn Lumbimi và đặt tên là 
Siddhattha. Ngài có đủ 32 tướng tốt và §0 vẻ đẹp. Đức vua Suddhodana 
thỉnh mời các vị thầy Bà la môn vào cung điện xem tướng cho Ngài. Có 7 vị 
Bà la môn đều tiên đoán rằng: "Nếu Thái tử sống tại gia sẽ trở thành bậc 
Chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia sẽ trở thành bậc Chánh Đăng 
Giác". Trong 7 vị ấy, Sudatta, một Bà la môn nhỏ tuổi nhất thuộc dòng 
Kondanna, khẳng định rằng: "Chắc chắn Thái tử sẽ xuất gia và sẽ trở thành 
bậc Chánh Đăng Giác". 

Sau khi Ngài đản sanh được 7 ngày thì Hoàng hậu Mahàmayàdevì quy 
thiên, tái sanh lên cõi trời Tusita, trở thành một vị thiên nam tên Sanfussifa. 


Thái tử Siddhattha trưởng thành, năm 16 tuôi, được phụ vương truyền 
ngôi vua và thành hôn cùng Công chúa Yasodhara, Ngài trị vì thiên hạ đem 
lại sự hạnh phúc an lành cho muôn dân. 

_—-OÔO--- 


ĐỨC BÒ TÁT XUÁT GIA 


Lần đầu tiên vào ngày rằm tháng 6, Đức vua Bồ Tát đi du ngoạn vườn 
Thượng uyền. Trên đường đi, bỗng nhiên Ngài nhìn thấy một người già, do 
chư thiên biến hóa để làm cho Ngài phát sanh động tâm(samvega). Thật vậy, 
Ngài chưa từng nhìn thấy người già như thế bao giờ, cho nên Ngài suy 
tư: "Chăn chắn ta cũng có sự già như thế, không thể tránh khỏi sự già 
ẩược", nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn muốn đi nữa, Ngài truyền 
bảo người đánh xe đưa Ngài hồi cung. 

Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 10, Đức vua lại đi du 
ngoạn vườn Thượng uyễn. Trên đường đi, lần này Ngài nhìn thấy một người 
bệnh,cũng do chư thiên biến hóa. Cũng như lần trước, Ngài suy tư: “Chắc 
chăn ta cũng có sự bệnh như thể, không thể tránh khỏi sự bệnh được", tâm 
trạng u buôn, Ngài truyền lệnh bảo người đánh xe đưa Ngài hồi cung. 

Lần thứ ba, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng hai, để vơi bớt nỗi 
buồn, Đức vua lại muốn đi du ngoạn vườn Thượng uyễn. Trên đường đi, bất 
chợt Ngài nhìn thấy một người chết, cũng do chư thiên biến hoá. Cũng như 
hai lần trước, Ngài suy tư: "Chắc chắn ta cũng có sự chết như thế, không thể 
tránh khỏi sự chết được", nỗi lo sợ phát sanh trong lòng, Ngài truyền lệnh 
bảo người đánh xe đưa Ngài hồi cung. 

Từ đó, Đức Bồ Tát lúc nảo cũng suy tư về sự già, sự bệnh, sự chết. 
Ngài tự hỏi, có con đường nào giải thoát sự già, sự bệnh, sự chết hay không? 
Sở dĩ có sự già, sự bệnh, sự chết là vì có sự tái sanh. Ôi! Sự tái sanh đáng 
kinh sợ thật! 

Lần thứ tư, sau 4 tháng, vào ngày rằm tháng sáu, để khuây khỏa nỗi u 
buồn, lo sợ trong lòng, một lần nữa, Đức vua đi du ngoạn vườn Thượng 
uyễn. Trên đường đi, Ngài nhìn thấy một Bậc xuất gia đang tĩnh tọa dưới 
cội cây tỏ vẻ an nhiên tự tại, cũng do chư thiên biến hóa, để làm cho Ngài 


nghĩ đến việc xuất gia. Thật vậy, khi Đức Bồ Tát nhìn thấy Bậc xuất gia liền 
trút bỏ mọi nỗi ưu tư nặng tru trong lòng về sự già, sự bệnh, sự chết. Ngài 
quyết định xuất gia ngay đêm ấy đề tìm con đường giải thoát sự tái sanh, là 
giải thoát khổ lão, bệnh, tử.... Hôm ấy, Đức Bồ Tát cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ, nên Ngài vẫn tiếp tục đi du lãm vườn Thượng uyễn. 

Khi Đức Bồ Tát hồi cung, trong đêm ấy nghe tin Hoàng hậu Yasodhara 
hạ sanh Hoàng tử, tình thương con trỗi dậy trong lòng, Ngài than rằng: "Sự 
ràng buộc lớn!”. Do đó, Hoàng tử được đặt tên là "“Ràhula".Mặc dù vậy, 
chí nguyện xuất gia của Đức Bồ Tát vẫn không thay đối, đêm ấy Ngài đến 
tìm Channa, người cận thần thân tín, bảo: 

“Này Chamna, đêm nay ta sẽ rời hoàng cung đi xuất gia, ngươi hãy sửa 
soạn cho ta con ngựa Kandaka ngay bây giờ, không cho một ai hay biết". 

Bỗng nhiên Ngài thoáng nghĩ: "Trước khi xuất gia, ta nên đến nhìn mặt 
Hoàng nhi". Ngài lén vào phòng Hoàng hậu Yasodhara, dưới ánh đèn mờ 
nhạt, Hoàng hậu đang nằm nghiêng, choàng cánh tay trái qua Hoàng tử, vì 
đứng đẳng sau nên không thể nhìn rõ mặt, Ngài thầm nghĩ: "Nếu £a đến gân 
e Hoàng hậu sẽ thức giấc làm trở ngại việc xuất gia của ta trong đêm nay. 
Bây giờ ta chưa nhìn thấy mặt hoàng nhỉ, thì chờ sau khi ta chứng đắc thành 
bậc Chánh Đẳng Giác, ta sẽ trở về gặp sau cũng không muộn". 

Đức Bồ Tát nhẹ nhàng bước ra, lên ngựa Kandaka, còn Chamna theo 
sau, vào lúc nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, trốn khỏi hoàng cung đi 
xuất gia. Mỗi vó ngựa đều có bản tay chư thiên nâng đỡ, không phát ra một 
tiếng động, nên không một ai hay biết. Đến cửa thành có chư thiên mở cửa 
cho ngựa Kandaka phi nhanh qua. 

_—-oÔO--- 


ÁC MA THIÊN CÁN TRỞ ĐỨC BÒ TÁT XUẤT GIA 


Khi Đức Bồ Tát ra khỏi thành, Ác Ma Thiên ở cõi Tha hoá tự tại thiên 
biết rõ chí nguyện xuất gia của Ngài, sợ rằng nếu Ngài trở thành bậc Chánh 
Đăng Giác, thì không chỉ riêng Ngài giải thoát cảnh khổ tử sanh luân hồi 
trong tam giới, mà Ngài còn tế độ chúng sinh khác cũng giải thoát như Ngài. 


Như vậy, họ sẽ giải thoát quyền lực của y, nên Ác Ma Thiên tìm cách cản trở 
việc xuất gia của Đức Bỏ Tát. 

Ác Ma Thiên liền hiện xuống cản đường Đức Bồ Tát thưa rằng: “Kính 
thưa bậc Thượng nhân, xin Ngài đừng vội xuất gia, Ngài nên trở lại hoàng 
cung vì chỉ còn 7 ngày nữa Ngài chắc chắn sẽ trở thành bậc Chuyển luân 
thánh vương trị vì bốn châu lớn, hai ngàn châu nhỏ, có đây đủ thất báu: xe 
báu, ngựa báu, voi báu, ngọc ma nỉ báu, Hoàng hậu báu, phú hộ bảu, tế 
tướng báu, thọ hưởng lạc thú ở cối đời. Thưa Ngài”. 

Đức Bồ Tát hỏi rằng: 

- Ngươi là ai mà dám cản đường ta. 

Ác Ma Thiên tâu rằng: 

- Tâu bậc Thượng nhân, quả nhân là Ma vương (Màra) ở cõi Tha hoá tự 
tại thiên. 

- Này Ác Ma Thiên, những điều ngươi nói ta đã biết rõ, nhưng ta không 
cần trở thành bậc Chuyên luân thánh vương, ta chỉ mong trở thành bậc 
Chánh Đăng Giác để tế độ chúng sinh, giải thoát cảnh khổ tử sanh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. Này Ác Ma, hãy tránh ra, ngươi không thê cản được 
ta đầu! 

Ác Ma Thiên không thuyết phục được Đức Bồ Tát, nên kế từ ngày ấy, 
luôn luôn theo dõi, có tìm chỗ sơ hở, nhược điểm của Đức Bồ Tát để ngăn 
cản Ngài. 

Đêm rằm tháng sáu, ánh trăng sáng tỏ lạ thường, chư thiên lại còn dùng 
hào quang của mình làm ánh sáng soi đường cho Ngài, ánh hào quang lan 
rộng khắp toàn thế giới, trên mặt đất các loài hoa nở rộ, toả ra mùi hương 
thơm ngát, trên hư không, chư thiên rải đầy hoa manda, vật thơm và các 
nhạc cụ ở cõi trời trỗi lên, những khúc nhạc du dương trầm hùng... để cúng 
dường Đức Bồ Tát. Ngài đi qua xứ Sakya, Koliya và Malla khoảng 30 do 
tuần, chỉ trong một đêm, đến bờ sông Anomà, Ngài ra hiệu cho ngựa 
Kandaka và vị cận thần cùng bay qua bên kia sông. Xuống ngựa, Ngài bảo 
Chamna rằng: 


- Này Chamna, ta sẽ làm lễ xuất gia tại nơi đây, còn con hãy đem những 
đồ trang phục và ngựa Kandaka của ta trở về hoàng cung tâu cho phụ 
hoàng ta biết. 

Channa lưu luyến với Ngài tâu: 

- Tâu thánh thượng, xin Ngài cho phép kẻ hạ thần này được xuất gia 
cùng Ngài. 

Ngài không cho phép Channa xuất gia, rồi truyền lệnh đem tất cả đồ 
trang phục trở về hoàng cung trình cho Đức vua Suddhodana biết. Vị cần 
thần tuân lệnh, cúi đầu xin phép lên đường. Khi ấy, Ngài dùng thanh kiếm 
báu cạo sạch râu, cắt tóc ngăn độ còn hai lóng tay, cắt xong, phần tóc còn 
lại, tự xoắn theo vòng xoáy khu ốc sang bên phải nằm sát trên da đầu. Chỉ 
một lần ẫy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc đời, Ngài không phải cắt tóc, cạo 
râu nữa. 

Sau khi cắt xong, Ngài cầm nắm tóc trên tay phát nguyện: ”/Nếu fôi sẽ 
trở thành bậc Chánh Đăng Giác, thì xin cho nắm tóc này ở trên hư 
không; nếu tôi không thể trở thành Bậc Chánh Giác, thì nắm tóc này sẽ 
rơi xuống đất". 

Ngài ném nắm tóc lên. Thật phi thường thay! nắm tóc bay thắng lên hư 
không khoảng một do tuần rồi ở nguyên một chỗ, Đức vua trời Sakka đem 
hộp băng ngọc đựng năm tóc của Ngài để tôn thờ nơi ngôi bảo tháp 
CùlamanI tại cung Tam thập tam thiên. 

Khi ấy, vị Đại Phạm thiên Ghatikàra là bạn thân cũ của tiền thân Ngài 
trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, biết Ngài hôm nay xuất gia nên đem § món 
đồ dùng của Sa môn đến kính dâng Ngài. Ngài mặc y cà sa màu lõi mít xuất 
g1a trở thành Tỳ khưu. 

_—-OoÔO--- 


ĐỨC BÒ TÁT THỌ GIÁO PHÁP HÀNH THIÊN ĐỊNH 
Ngài tìm đến vị Đạo sư Àlàra Kàlàmagotta xin thọ giáo, vị Đạo sư hân 


hoan tiếp nhận Ngài rồi truyền dạy pháp môn thiền định. Trải qua thời gian 
không lâu, Ngài đã chứng đắc năm bậc thiền hữu sắc và chứng đắc đến đệ 


tam thiền vô sắc gọi là Vô sở hữu xứ thiền(Akincannàyatanajjhàna), ngang 
băng với bậc thiền mà vị Đạo sư Àlàra Kàlàmagotta đã chứng đắc. 

VỊ Đạo sư tán dương, ca tụng Ngài: 

- Tôi đã chứng đắc đến bậc thiền vô sắc nào, hiền giả cũng chứng 
đắc đến bậc thiền vô sắc ấy. Hiền giả chứng đắc bậc thiền vô sắc nào, tôi 
cũng đã chứng đắc bậc thiền vô sắc ấy. 

Này Hiền giả, từ nay hai chúng ta cùng nhau làm Đạo sư dạy dỗ nhóm 
đệ tử này. 

Ngài nghĩ rằng: "Bác đệ tam thiển vô sắc Vô sở hữu xứ thiền này sẽ 
cho quả tái sanh lên cõi phạm thiên vô sắc giới, Vô sở hữu xứ thiên, có tuổi 
thọ sống lâu đến 60.000 đại kiếp, không phải là pháp dẫn đến sự nhàm chán 
ngũ uẩn, không diệt tận được tham di, không đoạn tuyệt được phiên não, 
không chứng ngộ chân lý Tứ Thánh để, không tịch diệt Niết Bàn, không giải 
thoát được mọi cảnh khổ sanh, lão, bệnh, tử luân hồi trong tam giới”. 

Đức Bồ Tát không bằng lòng với sở đắc của mình, nên Ngài xin từ giã 
vị Đạo sư Àlàra Kàlàmagotta khả kính, để đi tìm pháp môn khác hầu mong 
giải thoát khô sanh, lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo sư Àlàra Kàlàmagotta, Ngài tìm đến vị Đạo sư 
Udaka Ràmaputta xin thọ giáo, vị Đạo sư hân hoan tiếp nhận Ngài rồi truyền 
dạy pháp môn thiền định. Trải qua thời gian không lâu, Ngài đã chứng đắc 5 
bậc thiền hữu sắc và chứng đắc đệ tứ thiền vô sắc gọi là "Phi trởng phi phỉ 
tưởng xứ thiền " (Nevasannànàsannàyafanajjhàng), là bậc thiền tột cùng 
của thiền vô sắc giới, ngang băng với bậc thiền mà vị Đạo sư Udaka 
Ràmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo sư tán dương ca tụng Ngài rằng: 

- Tôi đã chứng đắc bậc thiền vô sắc tột cùng nào, hiền giả cũng 
chứng đắc bậc thiền vô sắc tột cùng ấy. Hiền giả chứng đắc bậc thiền vô 
sắc tột cùng nào, tôi cũng đã chứng đắc bậc thiền vô sắc tột cùng ấy. 

Này Hiền giả, tôi xin thỉnh hiền giả làm Đạo sư dạy dỗ nhóm đệ tử này. 

Ngài suy xét rằng: "Bác đệ tứ thiên vô sắc Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ 
thiền này sẽ cho quả tái sanh lên cõi trời Phạm thiên vô sắc giới, Phi tưởng 
phi phi tưởng xử thiên có tuổi thọ sống lâu đến 84.000 đại kiếp, không phải 


là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ uẩn, không diệt tận được tham ái, không 
đoạn tuyệt được phiên não, không chứng ngộ chân lý Tứ Thánh để, không 
tịch diệt Niết Bàn, không giải thoát được mọi cảnh khổ sanh, lão, bệnh, tử 
luân hồi trong tam giới". 

Ngài xin từ giã Đạo sư Udaka Ràmaputta khả kính, để đi tìm pháp môn 
khác, hầu mong giải thoát khổ sanh, lão, bệnh, tử. 


_—-OÔO--- 


ĐỨC BÒ TÁT HÀNH KHỎ HẠNH 


Từ giã vị Đạo sư Udaka Ràmaputta, Đức Bồ Tát đi đến khu rừng 
Uruvela gần con sông Neranjarà, nơi đây có nhóm năm Tỳ khưu, Ngài 
Kondamna trưởng nhóm cùng với các Ngài Vappa, Ngài Bhaddhiya, Ngài 
Mahànàma và Ngài Assaji xin theo hộ độ Đức Bồ Tát. 

Đức Bồ Tát tinh tấn hành pháp khổ hạnh (Dukkaracariyà), phương 
pháp nín thở ra - vô bằng miệng và mũi, hơi thở thoát ra ở hai lỗ tai, rồi tiếp 
tục nín thở ra - vô bằng miệng, băng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai 
lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau dữ đội, hơi đâm xuống bụng đau tức tối, hơi 
phát nóng toàn thân kinh khủng đến nỗi làm cho Ngài chết ngất. 

Có số chư thiên tưởng rằng: "Sa môn GŒotama đã chết rồi”. Số khác 
tưởng rằng: '“$œø môn Gofama đang gân chết! ". Số khác cho rằng: "Sa môn 
Gotama không phải chết, cũng không phải đang gân chết, mà Sa môn 
Œofqrma đang hành pháp bậc Thánh Arahdn ". 

-—-oÚO--- 


ÁC MA THIÊN KHUYÊN ĐỨC BÒ TÁT 


Trước đây Ác Ma Thiên đã từng cản trở Đức Bồ Tát đi xuất gia không 
được, từ đó ngày đêm y vẫn theo dõi Đức Bồ Tát hòng tìm lỗi lầm của Ngài 
nhưng vẫn chưa thấy, dù một lỗi nhỏ, chỉ thấy Ngài có chí kiên trì, có tánh 
cương quyết tinh tấn không thoái chí, như vậy không sớm thì muộn chắc 
chăn sẽ chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác. Ác Ma Thiên nghĩ rằng: 


"Tốt hơn hết, ta nên kịp thời cản trở việc chứng đắc của Đức Bồ Tát". 

Ác Ma Thiên liền hiện xuống khu rừng Uruvela bạch răng: 

- Thưa Đức vua Siddhattha, Ngài quyết chí tỉnh tấn hành khổ hạnh như 
vậy chỉ tự làm khổ mình, rồi cũng chẳng biết chết lúc nào. 

Thưa Đức vua Siddhattha, xin Ngài bảo trọng sanh mạng, sự sống lâu 
là điều tốt, nhờ sống lâu, Ngài còn có cơ hội tạo mọi thiện pháp như bố thí, 
giữ giới, thờ cúng thân lửa, hành thiên định.... Sự hành khổ hạnh của Ngài 
chẳng có lợi ích gì, chỉ tự làm khổ thân mình mà thôi. 

Nghe lời tha thiết đầy lòng thương hại của Ác Ma Thiên, Ngài từ tốn 
đáp lại rằng: 

- "Này Ác Ma Thiên, Ngươi không muốn một ai giải thoát khổ trong 
vòng tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, vì vậy, Ngươi luôn luôn tìm 
mọi cách cản trở việc tu hành giải thoát khổ của ta. 

Này Ác Ma Thiên, Ngươi ca tụng mọi thiện pháp là thứ thiện nghiệp ấy 
còn cho quả tái sanh, hề còn tải sanh là còn phải chịu bao nhiêu cảnh khổ. 

Này Ác Ma Thiên, ngươi chẳng bao giờ lung lạc được chí nguyện của 
ta đâu. Dâu thân ta chỉ còn da bọc xương, máu huyết khô cạn, khi ta chưa 
chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác, ta vẫn chưa chịu từ bỏ sự tỉnh tấn 
hành đạo”. 

Một lần nữa, Ác Ma Thiên thất bại. 

Ngài tiếp tục giảm vật thực dần dần, ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng 
bàn tay, từ từ giãm xuống chỉ còn bằng hạt sen.... Do đó, kim thân của Ngài 
gầy ốm còn da bọc xương, đến nỗi sờ da bụng thì đụng phải đường xương 
sống. Trước kia kim thân của Đức Bồ Tát có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ 
đẹp với làn da màu vàng sáng ngời, đến nay các tướng tốt và vẻ đẹp đã biến 
mắt còn làn da trở thành màu đen sẫm. 

Một hôm Đức Bồ Tát suy xét: "7a đã hành pháp khổ hạnh đến chỗ 
cùng tột rồi. Trong quá khứ, chưa từng có Sa môn, Bà la môn nào đã hành 
pháp khổ hạnh đến mức như ta đang hành. Hiện tại và vị lai cũng không có 
Sa môn, Bà la môn nào có thể hành pháp khổ hạnh như ta, thế mà ta không 
thể chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác. Như vậy, chắc chắn phải còn có 
một pháp hành nào khác”. 


Ngài đã hành pháp khổ hạnh ròng rã suốt 6 măm trường mà vẫn chưa 
chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác. Ngài hồi tưởng lại khi còn nhỏ cùng 
phụ vương ra đồng làm lễ hạ điền, phụ vương để Ngài ngồi trong một chiếc 
lều vải dưới gốc cây Trâm, Ngài đã niệm về đề mục hơi thở vô - ra và đã 
chứng đắc đệ nhất thiền hữu sắc. Như vậy, chắc chắn pháp hành thiền định 
này làm nền tảng, đưa đến sự chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác cũng 
nên! 

Sau đó, Ngài suy xét tiếp răng: “Báy giờ thân thể ta gây ốm, sức khỏe 
yếu đuối, ta không thể tiễn hành thiên định đê mục niệm hơi thở, vậy điễu tốt 
hơn hết, ta nên độ vật thực trở lại cho có sức khoẻ rồi mới có thể tiễn hành 
thiên định được”. 

Quyết định như vậy xong, Đức Bồ Tát mang bát vào xóm Senà đi khất 
thực, thọ thực được ít lâu, sức khỏe Ngài được hồi phục trở lại, kim thân của 
Ngài lại hiện rõ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, và làn da trở lại màu vàng sáng 
ngời như trước. 

Canh chót, vào đêm 14 tháng 4 âm lịch, Ngài nằm thấy năm đại mộng, 
qua năm đại mộng này, Ngài đoán biết mình chắc chắn sẽ chứng đắc thành 
bậc Chánh Đắng Giác. 

Sáng hôm rằm tháng tư âm lịch, Ngài đi đến ngồi dưới gốc cây Da chờ 
đến giờ đi vào xóm khất thực. 

Tại nơi đây hằng năm vào ngày rằm tháng tư này, nàng Sujàtà thường 
đem lễ vật đến cúng dường, tạ ơn chư thiên, theo lời nguyện của nàng. 

Nàng Sujàtả là con gái của ông phú hộ Mahàsena ở làng Senà gần khu 
rừng Uruvela, khi nàng trưởng thành có đến tại gốc cây Da này cầu nguyện 
rằng: 

"Kính thưa chư thiên tại nơi đây, nếu tôi có chông cùng dòng Bà la 
môn và có đứa con trai đầu lòng, thì hằng năm, vào ngày rằm tháng tư, tôi 
sẽ đem cơm nấu bằng sữa bò đến đây cúng dường quỷ Ngài". 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho nên hằng năm vào 
ngày rằm tháng tư, nàng đem cơm sữa đến cúng dường tạ ơn chư thiên. 

Từ sáng sớm, nàng Sujàtà thức dậy vắt sữa tinh khiết tám con bò, khi 
nảng đem nôi đựng sữa để gần vú con bò thứ nhất, dòng sữa chảy ra một 


mạch. Thật là một việc lạ thường chưa từng có bao giờ! Lần lượt bảy con bò 
còn lại, dòng sữa cũng chảy một mạch như vậy. Khi nàng đồ sữa vào nồi nấu 
cơm, nước sữa sôi xoay tròn bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên 
ngoài, còn lửa củi cháy đều không có một làn khói nào bốc lên. Sở dĩ, có 
những việc lạ thường như vậy, là vì sáng nay có Tứ đại thiên vương trông 
coi lò lửa, vua trời Sakka lấy củi bỏ vào lò, vua trời Phạm thiên che dù, tất 
cả chư thiên đem những chất bố dưỡng do năng lực của mình bỏ vào nổi 
cơm sữa. 

Nàng Sujàtà gọi tớ gái tên Punnà bảo rằng: 

- Này Punnà, hôm nay chư thiên của ta thật đáng kính, trước đây ta 
chưa từng chứng kiến những hiện tượng lạ thường như thế này! 

Con hãy mau đến cội cây Da quét dọn cho sạch sẽ, để chúng ta mang 
cơm sữa đến dâng cúng, tạ ơn chư thiên. 

Người tớ gái Punnà vâng lời đến gốc cây Da để quét dọn, cô nhìn thấy 
Đức Bồ Tát đang ngồi quay mặt về hướng Đông, từ kim thân của Ngài phát 
ra hào quang sáng ngời toả khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: 

"Sáng hôm nay, vị Thiên thân của chúng ta hiện xuống ngôi đợi thọ 
nhận cơm sữa cúng dường”, nên cô vô cùng hoan hỷ vội vàng trở về báo tin 
mừng cho bà chủ biết. 

Nàng Sujàtà nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, trong lòng 
cảm thấy vui mừng khôn xiết và bảo rằng: 

- Này Punnà, kế từ hôm nay con trở thành con gái lớn của ta. Nói xong, 
nảng ban cho những đồ trang sức quý giá, xứng đáng với địa vị con gái lớn 
của mình. 

Nàng Sujätà đem chiếc mâm bằng vàng để đựng cơm, khi nàng đặt 
mâm gần nỗi cơm, cơm sữa trong nồi tự nhiên viên lại thành vắt bằng trái 
thốt nốt lăn tuần tự từ nồi sang mâm đúng 49 vắt thì vừa đây. 

Nàng lại chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng có bao giờ. 
Nàng lẫy một chiếc mâm khác đậy lại rồi phủ lên một lớp vải trắng tỉnh. 

Hôm ấy, nàng Sujàtà trang điểm bằng những đồ trang sức quý giá rồi 
đội mâm cơm sữa cùng người con gái lớn Punnà đi theo sau đến gốc cây Da. 
Nhìn thấy Đức Bồ Tát có đầy đủ tướng tốt và các vẻ đẹp, hào quang tỏa ra từ 


kim thân của Ngài sáng khắp vùng, làm cho nàng phát sanh đức tin trong 
sạch và vô cùng hoan hý chưa từng có bao giờ, vì nàng tưởng rằng Ngài là 
một vị thiên nam hiện xuống thọ nhận phẩm vật cúng dường tạ ơn của nàng. 

Nàng Suiàtà cung kính đến gần Đức Bồ Tát, đặt chiếc mâm vàng đầy 
cơm sữa cùng bình nước, hoa quả, vật thơm... cung kính dâng lên Ngài, cái 
bát của Ngài bỗng nhiên biến mắt, nên Ngài đưa hai tay ra nhận lấy chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật quý giá rồi nhìn nàng Sujàtà. Nàng liền bạch răng: 

"Kính bạch Đức thiên thân, con thành kinh dâng Ngài chiếc mâm vàng 
đây phẩm vật này, kính xin Ngài từ bi hoan hỷ thọ nhận, để cho con được sự 
lợi ích, sự tiễn hoá, sự an lạc lãu dài; con được toại nguyện như thế nào, 
kính xin Ngài cũng toại nguyện như thể ấy". 

Nàng SuJàtà vô cùng hoan hỷ. Sau khi thọ nhận xong, Ngài đứng dậy 
rời gốc cây Da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông 
Neranjarà, nơi mà chư Bồ Tát quá khứ trước khi chứng đắc thành bậc Chánh 
Đăng Giác cũng đều ngự đến đây để tắm, nên bến sông này gọi là bến 
Supatithita; Ngài đặt mâm ở bến Supatitthita, rồi xuống dòng sông 
Neranjarà tắm. Khi tắm xong, Ngài mặc y cà sa tượng trưng lá cờ chiến 
thắng của chư Thánh Arahán; đoạn Ngài ngồi quay mặt về hướng Đông, độ 
hết 49 vắt cơm, rồi uống hết bình nước /ừ đó về sau suốt 7 tuần lễ (49 
ngày), Đức Phật không độ vật thực và nước, chỉ an hưởng hương vị giải 
thoát Niết Bàn). 

Sau khi độ cơm xong, Ngài cầm chiếc mâm vàng phát nguyện rằng: 

"Nếu hôm nay ta được chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác, thì xin 
cho chiếc mâm vàng này sẽ trôi ngược dòng nước; nếu không, thì chiếc mâm 
vàng này sẽ trôi xuôi theo dòng nước". 

Nguyện xong, Ngài ném chiếc mâm vàng xuỗng dòng sông. Thật phi 
thường thay! Chiếc mâm vàng cắt dòng nước đang chảy trôi ra giữa sông, 
rồi từ đó trôi ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, một đoạn khá xa, 
chiếc mâm vảng chìm sâu xuống đáy nước, đụng phải ba chiếc mâm 
vàng của ba Đức Phật quá khứ là Đức Phật Kakusandha, Đức Phật 
Konàgamana và Đức Phật Kassapa, phát ra một âm thanh vang dội, làm 
cho Long vương Kàlanàga tỉnh giấc nghĩ rằng: “Hôm qua một Đức Phật đã 


xuất hiện, hôm nay sẽ có một Đức Phật nữa xuất hiện", rồi thức dậy tán 
dương ca tụng hằng trăm bài kệ. 

Trưa hôm ấy, Ngài nghỉ trong một khu rừng Sảla, những cây Sảla đua 
nhau nở hoa khắp cả khu rừng, bên bờ sông Neranjarà. Buổi chiều Ngài ngự 
đến cội cây Assattha, dọc theo hai bên đường, chư thiên trang hoàng những 
đoá hoa trời rất xinh đẹp, các hàng chư thiên ở các cõi trời đua nhau cúng 
dường hương thơm cùng với thiên nhạc vang rèn khắp 10 ngàn thế giới 
chúng sinh. Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya, trên đường đi ngược 
chiều lại phía Ngài, nhìn thấy Ngài, liền phát sanh đức tin trong sạch, nên 
dâng cúng Ngài tám nắm cỏ, Ngài cầm tám nắm cỏ ngự thắng đến cội cây 
Assattha. 

Khi đứng hướng Nam của cội cây, Ngài nhìn thăng về hướng Bắc, Ngài 
có cảm giác mắt thăng bằng, như toàn cõi thế giới hướng Nam bị chìm sâu 
xuống cối địa ngục AvìcI, còn toản cõi thế giới hướng Bắc được nỗi lên đến 
cõi trời sắc giới Phạm thiên tột đỉnh. Ngài nghĩ răng: “Đây không phải là 
chỗ ngồi để ta có thể chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác". Ngài ngự đi 
sang hướng khác. 

Khi đứng hướng Tây của cội cây, Ngài nhìn thăng về hướng Đông, 
cũng như vậy, Ngài có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi thế giới 
hướng Tây bị chìm sâu xuống cõi điạ ngục Avici, còn toàn cõi thế giới ở 
hướng Đông được nổi lên đến cõi trời sắc giới Phạm thiên tột đỉnh. Ngài 
nghĩ rằng: "Đây cũng không phải là chỗ ngôi để ta có thể chứng đắc thành 
bậc Chánh Đẳng Giác". Ngài ngự sang hướng khác. 

Khi đứng hướng Bắc của cội cây, Ngài nhìn thắng hướng Nam, cũng 
như vậy, Ngài có cảm giác mắt thăng băng, như toàn cõi thế giới hướng Bắc 
bị chìm sâu xuống điạ ngục Aviìci, còn toàn cõi thế giới ở hướng Nam được 
nổi lên đến cõi trời sắc giới phạm thiên tột đỉnh, Ngài nghĩ rằng: “Đây cũng 
không phải là chỗ ngôi để ta có thể chứng đắc thành bậc Chánh Đăng 
Giác”. Ngài ngự sang hướng khác. 

Sau cùng, đứng hướng Đông của cội cây, Ngài nhìn thắng về hướng 
Tây, thật phi thường thay! Ngài có cảm giác toàn cõi thế giới thăng bằng, 
Ngài nghĩ rằng: "Chính đây là chỗ ngôi để ta có thể chứng đắc thành bậc 


Chánh Đăng Giác”. Ngài trải tám năm cỏ tại hướng Đông của cội Assattha. 
Thật phi thường thay! ngay khi ấy trở thành ngôi bồ đoàn quý báu, có chiều 
cao 14 hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, không có một nhà kiến trúc mỹ thuật 
nào có thể tạo nên một bồ đoàn tuyệt đẹp như vậy! Bởi vì ngôi bồ đoàn quý 
báu này phát sanh do phước báu ba la mật tròn đủ của Đức Bồ Tát sắp trở 
thành bậc Chánh Đăng Giác. 

Ngài ngồi kiết già vững vàng trên ngôi bồ đoàn quý báu, quay mặt về 
hướng đông rồi phát nguyện răng: 

"Dâu cho thịt và máu trong thân ta khô cạn hết, dẫu sắc thân này chỉ 
còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng 
Giác, ta quyết không bao giò rời khỏi bô đoàn này”. 

_—-OoÖO--- 


ÁC MA THIÊN TRANH GLÀNH NGÔI BÒ ĐOÀN 


Từ lâu, Ác Ma Thiên vẫn luôn luôn theo dõi để tìm cách cản trở việc 
hành đạo của Đức Bồ Tát, bằng lời nói, cả hai lần đều thất bại, vì không thê 
làm cho Đức Bồ Tát thoái chí. Nay Ác Ma Thiên nhìn thấy bồ đoàn quý báu 
hiện lên và nghe lời phát nguyện từ lòng quyết tâm đanh thép của Đức Bồ 
Tát, y cảm thấy rúng động thật sự. Bây giờ đã đến giai đoạn quyết liệt, Ác 
Ma Thiên tự nghĩ: "7a đã dùng địa vị của bậc Chuyển luân thánh vương để 
cảm dỗ cũng thất bại và đã dùng lời ân cần tha thiết khuyến dụ cũng không 
làm lay chuyển được Sa môn Gotama. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là 
dùng sức mạnh của chúng thiên ma và những loại phép thuật lợi hại của ta 
để đánh đuổi Sa môn Gotama, quyết tranh giành ngôi bô đoàn quý bảu ấy về 
cho fa mà thôi”. 

Thế rồi, Ác Ma Thiên huy động toàn bộ lực lượng thiên ma binh, thiên 
ma tướng hùng hậu, trang bị tất cả mọi khí giới hình thù quái dị, kinh khủng 
nhất, rầm rộ rời khỏi Tha hoá tự tại thiên Ác Ma Thiên cưỡi voi 
Girimekhala đi đầu, hoá ra ngàn cánh tay đều cầm khí giới khác nhau, cùng 
chúng thiên ma hiện xuống vây chặt xung quanh cội Assattha, kéo dài 12 do 
tuần, bên trên hư không dày đặc 9 do tuần, chúng la hét, âm thanh vang dội 
kinh khủng làm chân động khắp mọi nơi. 


Vừa rồi có 10 ngàn thế giới chư thiên, chư Phạm thiên đến cung kính 
cúng dường, tán dương ca tụng Đức Bồ Tát như vua trời Sakka thổi còi 
Vijayutara, Long vương Mahảkàla tán dương Đức Bồ Tát hàng trăm bài kệ, 
vị trời Đại Phạm thiên cầm lọng vàng che cho Ngài... nhưng khi thoáng thấy 
Ác Ma Thiên cùng với thiên ma binh trùng trùng điệp điệp, từng đoản, từng 
lớp hiện xuống, tất cả chư thiên, Phạm thiên đều bay xa lánh mặt, vua trời 
Sakka bay thật xa đứng nhìn, Long vương Mahàkàla chạy về long cung, vị 
trời Đại Phạm thiên trở về cõi trời sắc giới, chư thiên, chư Phạm thiên đều 
bay về chỗ ở của mình, thế là chăng còn một chư thiên, Phạm thiên nào ở 
lại, chỉ còn một mình Ngài đang điềm nhiên ngự trên ngôi bồ đoàn. 

Ác Ma Thiên lớn tiếng hét vang, truyền lịnh cho bộ hạ rằng: 

- "Này hối chúng thiên binh, thiên tướng, Sa môn Œotama có odi lực 
phi thường, không có ai dám sánh, các ngươi chớ khả xem thường, hãy chờ 
lệnh của ta. Bây giò, chỉnh tự tay ta quyết chiến với Sa môn Gotama". 

Đức Bồ Tát nhìn chung quanh không một chư thiên, Phạm thiên nào 
còn ở lại, Ngài chỉ thấy Ác Ma Thiên cỡi voi Girimekhala, có cả ngàn cánh 
tay cầm đủ tất cả khí giới cùng với thiên ma binh, thiên ma tướng hùng hậu 
với tất cả các loại khí giới cực kỳ nguy hiểm, bao vây quanh Ngài. 

Ngài nghĩ rằng: "Ác Ma Thiên đem chúng thiên ma hùng hậu với mục 
đích mong chiến thắng chỉ một mình ta, tại nơi đây ta không có cha mẹ, anh 
em bà con thân quyến nào cả, ta chỉ có 30 pháp hạnh ba la mật xem như là 
những bộ hạ thân tín, mà ta đã tạo nên và nuôi dưỡng trưởng thành suối 
thời gian lâu dài trải qua vô số kiếp. Bây giờ ta phải sử dụng đến những 
pháp hạnh ba la mật này như là những đội quân thiện chiến bảo vệ ta, 
chúng cũng là tấm giáp an toàn chống đỡ lại phép thuật của Ác Ma 
Thiên ". Ngài quán tưởng đến 30 pháp hạnh ba la mật xong, Ngài vẫn điềm 
tỉnh ngự trên ngôi bồ đoàn quý báu. 

_—-o0O--- 


CUỘC CHIÉN CỦA ÁC MA THIÊN 


Đầu tiên Ác Ma Thiên dùng phép thuật cuông phong bão tố, với ý 
nghĩ làm cho Sa môn Gotama sợ hãi rời bỏ ngôi bồ đoàn mà chạy trốn. Y 


liền hoá phép nối lên trận cuồng phong bão tố khủng khiếp, sức gió mạnh 
mẽ phát xuất từ mọi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trận cuồng phong bão tố 
này không những bứng trốc cả rừng cây đại thọ, tiêu hủy xóm làng, mà còn 
có khả năng bạt đi cả bảy quả núi đài 3 do tuần. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, trận cuồng phong bão tố kia, khi 
đến gần Ngài liền tan biến mất, không thể làm cho chéo y của Ngài lay 
động. 

Thật là một điều phi thường! Ban đầu Ác Ma Thiên vô cùng ngạc 
nhiên, sau y đùng đùng nổi giận, tức khắc sử dụng phép thuật thứ nhì đó 
là nước lụt để làm cho Đức Bồ Tát chết đuối. Y hoá phép một trận mưa lớn 
như thác đồ, cuồn cuộn tràn đầy hồ ao, sông núi, dâng ngập mặt đất, dâng 
cao đến ngọn cây, rồi dâng đến đỉnh núi để ngập chìm Ngài. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, trận lụt lớn kia bỗng nhiên hóa ra 
vô hiệu, không còn một hạt nước mưa nảo có thể làm thắm ướt được chéo V 
của Ngài. Y càng thêm tức giạän liền sử dụng loại phép thuật thứ ba đó 
là mưa đá than hông đề thiêu đốt Đức Bồ Tát. Y hoá phép làm một trận 
mưa đá than hồng cháy đỏ hừng hực liên miên, bắt tận rơi trút xuống kim 
thân Ngài. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, những cục đá than hồng kia lại 
biến thành những đoá hoa trời màu sắc xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống xung 
quanh Ngài. 

Y vô cùng tức tối, liền sử dụng loại phép thuật thứ tư đó là trận mưa 
vũ khí để giết chết Đức Bồ Tát. Y hoá phép những loại vũ khí sắc bén như 
gươm, giáo, răng cưa, móc nhọn... tua tủa rơi từ hư không đâm xuống chỗ 
Ngài. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, những loại vũ khí sắc bén kia lại 
biến thành những đoá hoa trời, những báu vật rơi rải rác xung quanh Ngài. 

Y giận lồng lộn lên, ngay tức khắc sử dụng loại phép thuật thứ năm đó 
là rận mưa lửa than đề thiêu đốt Đức Bồ Tát. Y hoá phép trận mưa lửa 
than đỏ rực cả vùng trời phủ xuống kim thân Ngài. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, trận mưa lửa than kia lại biến 
thành chùm pháo hoa cõi trời đẹp mắt rơi xuống xung quanh Ngài. 


Y bây giờ giận dữ điên cuồng, sử dụng loại phép thuật thứ sáu đó 
là trận mưa tro nóng đễ thiêu rụi Đức Bồ Tát. Y hoá phép trận mưa tro 
nóng rơi xuống chỗ Ngài. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, trận mưa tro nóng kia lại biến 
thành bột trầm cõi trời thơm ngát rơi rải rác xuống xung quanh Ngài. 

Ác Ma Thiên sử dụng loại phép thuật thứ bảy đó là vũ khí mưa cát 
mịn có độ nóng kinh khủng để thiêu hủy Đức Bồ Tát. Y hoá phép trận mưa 
cát mịn rơi xuống chỗ Ngài. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, trận mưa cát mịn kia lại biến 
thành vật thơm cõi trời ngào ngạt rơi rải rác xung quanh Ngài. 

Ác Ma Thiên sử dụng loại phép thuật thứ tám đó là trận mưa bùn có 
độ nóng khủng khiếp để thiêu hoại Đức Bồ Tát. Y hoá phép trận mưa bùn 
rơi xuống chỗ Ngài. 

Do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, trận mưa bùn kia lại biến thành 
vật thoa trời mát dịu rơi rải rác xuống xung quanh Ngài. 

Ác Ma Thiên tức giận điên cuồng, khi dùng các loại phép thuật giết hại 
mà không có hiệu quả; nên y thay đổi chiến thuật sử dụng loại phép thuật 
thứ chín đó là không gian tôi tăm như mực để làm cho Đức Bồ Tát kinh sợ 
bỏ chạy, y hoá phép làm cho không gian tối đen mù mịt. 

Do oai lực ba la mật từ kim thân Ngài phát ra hào quang tỏa rộng như 
vàng thái dương sáng tỏ, làm tan biến bóng tối đen như mực kia ngay tức 
khắc. 

Thế là Ác Ma Thiên đã sử dụng hết chín loại phép thuật lợi hại: cuổng 
phong, bão tổ, nước ngập lụt, mưa đá than hông, mưa vũ khí, mưa lửa than, 
mưa tro nóng, mưa cát nóng, mưa bùn nóng và không gian tối mịt...nhưng 
Đức Bồ Tát vẫn an nhiên tự tại ngự trên ngôi bồ đoàn quý báu, bất khả xâm 
phạm. Bị thất bại chua cay, biết là chắng thể nào làm cho Đức Bồ Tát từ bỏ 
ngôi bồ đoàn, nhưng Ác Ma Thiên vẫn tỏ ra oai vệ dõng dạc hét lớn truyền 
lệnh chúng thiên ma rằng: 

- Các ngươi hãy tấn công vào bắt Sa môn Gotama, hãy đánh đuôi Sa 
môn Gotama ra khỏi ngôi bồ đoàn kia. 


Ác Ma Thiên la hét thật lớn, nhưng chắng có ma quân, ma tướng nào 
dám cả gan xông đến gần, bởi do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát. 

Ác Ma Thiên vẫn chưa chịu thất bại, ngồi trên lưng voi Girimekhala 
đưa tay chỉ vào Đức Bồ Tát nói như ra lệnh: 

- Này Sa môn Gotama, ông hãy mau mau rời khỏi chỗ ấy, vì ngôi bô 
đoàn ấy là của ta! 

Đức Bồ Tát từ tốn đáp: 

- Này Ác Ma Thiên, ngôi bô đoàn quỷ báu này phát sanh do phước báu 
của 30 pháp ba la mật, năm hạnh đại thí, ba pháp hành mà Như Lai đã tạo 
từ vô số kiếp. Như vậy ngôi bô đoàn này thuộc về của Như Lai, không phải 
của ngươi. Khi chưa chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác, thì Như Lai 
vẫn chưa thể rời khỏi ngôi bồ đoàn quý báu này. 

_—-Oo0O--- 


VŨ KHÍ CUÓI CÙNG 


Đức Bồ Tát nói như vậy, Ác Ma Thiên vô cùng giận dữ đến phát điên, 
liền sử dụng phép thuật vữ khí vòng sắt cực kỳ nguy hiểm, quyết sát hại Đức 
Bồ Tát. 

Đây là một đòn trí mạng cuối cùng. Nếu chiếc vòng sắt ấy ném xuống 
đất, thì mặt đất bị thiêu hủy suốt 12 năm không có cỏ cây nào mọc được. 
Nếu chiếc vòng sắt ấy ném lên hư không, thì suốt 12 năm trường không có 
một giọt mưa nào rơi xuống. Nếu chiếc vòng ấy ném vào núi Sineru (Tu đi 
sơn), thì núi ấy bị cắt làm đôi. 

Với ý chí quyết thắng Đức Bồ Tát, với ác tâm sát hại chúng sinh, Ác 
Ma Thiên ném vũ khí vòng sắt lên hư không phát ra tiếng sắm sét vang trời, 
đồng thời ra lệnh thiên ma binh, thiên ma tướng xô đầy những quả núi lớn 
xuống nơi Đức Bồ Tát đang ngự trên bồ đoản. 

Ác Ma Thiên nghĩ là mình sẽ chiến thắng, nếu Sa môn Gotama không 
từ bỏ ngôi bô đoàn kia, thì thân xác ông ta sẽ bị nghiền nát. 

Tất cả chư thiên, chư Phạm thiên từ xa khi nhìn thấy phép thuật vữ khí 
vòng sắt của Ác Ma Thiên được ném ra, một số vô cùng lo ngại cho sanh 
mạng của Đức Bồ Tát, một số khác tin rằng do oai lực 30 pháp hạnh ba la 


mật tròn đủ của Ngài, sắp chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác, thì không 
có một loại phép thuật vũ khí nguy hiểm nào có thê sát hại được Ngài. 

Quả thật như thế, do oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát, vũ khí vòng sắt 
cực kỳ nguy hiểm kia đã biến thành cuộn dây chùi chân nhẹ nhàng rơi xuống 
bên cạnh ngôi bồ đoàn, còn tất cả quả núi lớn kia đã biến thành những đóa 
hoa cõi trời xinh đẹp rơi rải rác xung quanh ngôi bồ đoàn quý báu nơi Ngài 
đang ngự. 

_—-OoÔO--- 


CUỘC ĐẦU TRÍ CUÓI CÙNG 


Khi ấy, Ngài suy sét rằng: "Chư Bồ Tút ở quá khứ khi đã hành tròn đủ 
30 pháp ba la mật, thì ngôi bồ đoàn quỷ bảu phát sanh đổi với họ để chứng 
đắc thành bậc Chánh Đăng Giác, ta cũng là Bê Tát đã hành tròn đủ 30 
pháp ba la mật. Như vậy, ngôi bô đoàn quý bảu này thuộc về của ta hôm 
nay, để chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác". 

Suy xét xong, Ngài bèn hỏi Ác Ma Thiên. 

- Này Ác Ma Thiên, ngôi bồ đoàn quý báu phát sanh do sự tròn đủ 30 
pháp ba la mật của Như Lai; ngươi có từng tạo tròn đủ 30 pháp hạnh ba la 
mật đâu, mà ngươi dám nói ngôi bồ đoàn này là của ngươi; vậy ngươi có gì 
làm bằng cớ? 

Ác Ma Thiên đắc chí chỉ vào chúng thiên ma của mình tuyên bố: 

- Tất cả thiên binh, thiên tướng làm chứng ngôi bồ đoàn kia là của ta. 

Chúng thiên ma đồng thanh đáp: 

- Đúng thế! Ngôi bồ đoàn kia là của Đức vua chúng tôi. 

Ác Ma Thiên tưởng mình đã thắng thế, bèn hỏi Đức Bồ Tát răng: 

- Thưa Sa môn Gotama, Ngài tuyên bố ngôi bồ đoàn quý báu ấy thuộc 
về của Ngài, vậy ai làm chứng cớ cho Ngài? 

Đức Bồ Tát nhìn xung quanh đều không có một chư thiên, Phạm thiên 
nào, Ngài suy tưởng: "7a đã từng tạo 30 pháp ba la mật trải nhiều đời nhiễu 
kiếp trong quá khử, không nói kiếp trước xa xôi, chỉ nói đến kiếp gắn đây, 


khi sanh làm thải tử Vessantara hành đại thi ba la mật: bố thí voi quỷ, của 


cải, vợ con... mặt đất không có tâm thức này cũng đã từng 7 lần rung 
chuyển ". 

Đức Bồ Tát bèn đưa bàn tay phải ra dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất 
tuyên bố bằng lời chân thật rằng: 

"Trong tiên kiếp, khi tôi là thái tử Vessantara, tôi đã từng làm đại thí ba 

la mật 7 lần. Bây giờ, tại nơi đây không có chúng sinh có trí giác nào đứng 
ra làm chứng cho tôi, chỉ có mặt đất, mặt đất không có tâm thức này có thể 
làm chứng cho tôi được không?”. 
Thật phi thường thay! lời chân thật của Đức Bồ Tát vừa chấm dứt, lập tức 
mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những tiếng sắm sét long trời lỡ 
đất, Ác Ma Thiên kinh hoàng khiếp đảm giục voi bỏ chạy trở về cõi Tha hoá 
tự tại thiên, còn đám ma binh hỗn quân hỗn quan vô cùng khiếp đảm bỏ mặt 
nạ, vũ khí, hốt hoảng chạy tán loạn đề thoát thân theo chủ soái của mình. 


_—-OÔO--- 


ĐỨC BÒ TÁT TOÀN THẮNG ÁC MA THIÊN 


Đức Bồ Tát ngự trên bồ đoàn quý báu dưới cội cây Assattha đã toàn 
thắng Ác Ma Thiên vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló 
dạng hướng Đông. Khi ấy 10 ngàn thế giới chư thiên cõi trời Dục giới, chư 
Phạm thiên cõi trời sắc giới, Long vương dưới thuỷ cung... toàn thể chư 
thiên, Phạm thiên vui mừng reo hò vang dội khắp các từng trời, tán dương ca 
tụng oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát rằng: 

Đức Bồ Tát Siddhattha đã toàn thắng rồi! Ác Ma Thiên đã hoàn toàn 
thất bại rồi! 

Do đó, ngôi bồ đoàn quý báu này gọi là'Aparàjitapallanka "': ngôi bỏ 
đoàn nơi toàn thắng Ác Ma Thiên. 

Chư thiên, chư Phạm thiên đem những đóa hoa trời xinh đẹp, hương 
thơm đến cúng dường, tán dương ca tụng oai lực ba la mật của Ngài. 


_—-OÔO--- 


ĐỨC BÒ TÁT CHỨNG ĐẮC TAM MINH 


Sau khi toàn thắng Ác Ma Thiên, vào canh đầu đêm rằm tháng tư âm 
lịch, Ngài tiến hành thiền định với đề mục niệm hơi thở vô - 
ra (anàpànassafi) tuần tự chứng đắc bốn bậc thiền hữu sắc. 

- Đức Bồ Tát chứng đắc đệ tứ thiền hữu sắc, có định tâm trong sáng 
thanh tịnh, Ngài hướng tâm đến sự chứng đắc Túc Mạng Minh 
(Pubbenivàsànussatinàna). 

Ngài có khả năng nhớ rõ tiền kiếp: I kiếp, 2 kiếp... hàng trăm kiếp, 
hàng ngàn kiếp cho đến vô số kiếp không hạn định, cùng với mọi chi tiết 
như loại chúng sinh, dòng dõi, tên họ, đã tạo ba la mật.... 

Túc Mạng Minh là minh thứ nhất mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào 
canh đầu đêm rằm tháng tư. 

- Tiếp theo, Đức Bồ Tát hướng tâm đến chứng đắc: Thiên Nhãn 
Minh (Dibbacakkhunàna), thấy rõ, biết rõ sự tử, sự sanh của mỗi chúng sinh 
do bởi nghiệp - quả nào, còn gọi là Sanh Tứ Minh (Cufùpapàfanàn4). Thiên 
nhãn minh có thể thấy rõ, biết rõ kiếp vị lai của mỗi chúng sinh, gọi là Wj 
Lai Kiến Minh (Anàgaftamsanàna), cho nên Đức Phật thường thọ ký theo 
phước thiện cùng nguyện vọng của chúng sinh ấy bằng Vị lai kiến minh này. 

Thiên Nhãn Minh là minh thứ nhì mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào 
canh giữa đêm răm tháng tư. 

- Tiếp theo, Đức Bồ Tát dùng đệ tứ thiền hữu sắc làm nền tảng để tiến 
hành thiền tuệ(Vipassanàbhàvanà), trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ đối 
tượng Paficcasamnppàda (Tháp nhị duyên sanh): 

* Theo chiều thuận: "Thập nhị duyên sanh", đễ trí tuệ thấy rõ, biết 
rõ "sự sanh” của mỗi chi pháp, chứng ngộ Khổ thánh để và Nhân sanh Khổ 
thánh để. 

* Theo chiều nghịch: "Thập nhị nhân diệt", đề trí tuệ thấy rõ, biết 
rõ “sự điệt"của mỗi chi pháp, chứng ngộ Diệt thánh để và Đạo thánh đề. 

Ngài chứng ngộ chân lý 7⁄ Thánh để, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt hoản toàn phiền não trầm 
luân (àsavakilesa); đồng thời diệt đoạn tuyệt vô minh, tham ái, mọi ác pháp 


không còn dư sót; và đặc biệt nhất là diệt được mọi ứiễn khiên tật, là tật xâu 
của thân và khẩu, đã trở thành thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ 
không còn dư sót. Cho nên, đối với Đức Phật về thân và khẩu hoàn toản 
không có chỗ nào chê trách được. 

Trí tuệ quán xét thấy rõ, biết rõ đã hoàn toàn giải thoát khổ, bằng 
Arahán Thánh Quả, kiếp này là kiếp chót, không còn tái sanh kiếp nào nữa. 

Như vậy, Đức Bồ Tát là bậc tự mình chứng ngộ chân lýTứ Thánh đề, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 

Quả trở thành bậc Thánh Arahán đầu tiên trong mười ngàn thế giới 
chúng sinh. Cho nên, Ngài có danh hiệu là "Sarmmuasambuddha ': Chánh 
Đẳng Giác tại cội cây Assatha. Do đó, cây Assattha này gọi là 
Bodhirukkha (Cây Bồ Đê) đối với Đức Phật Gotama. 

Lậu Tận Minh là minh thứ ba mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh 
chót của đêm rằm tháng tư âm lịch. 

Mười ngàn thế giới chư thiên, chư Phạm thiên vô cùng hoan hý thốt lên 
lời: 

Sàdhu! Sàdhu? Lành thay! Lành thay! 

Buddho uppanno! Đức Phật xuất hiện trên thế gian rồi! 
Dhamuno uppanno! Đức Pháp xuất hiện trên thế gian rồi! 
Samgho uppanno! Đức Tăng sẽ xuất hiện trên thế gian. 

Tiếng hoan hô vang dội khắp cả mười ngàn thế giới chúng sinh, chư 
thiên, chư Phạm thiên cúng dường Đức Phật bằng những thiên hoa xinh đẹp, 
thiên hương thơm ngát, thiên nhạc du dương ca tụng ân Đức Phật bằng hàng 
ngàn bài kệ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn tự thuyết ở trong tâm bằng hai bài kệ: 

153- Anekqjàtisarmnsàram, 

Sandhàyissam anibbbsam. 

Gahakàram gavesanio, 

Dukkhaqjài punappunam. 

1Š54- Gahakarakq! dittho ”Sĩ, 

Puna geham na kàhasi. 

Sabbà te phàsukà bhaggà, 


Gahakùtam visankhatam. 

Visankhàtam gatam ciam, 

Tanhànam khayamajjhagà. 

Nghĩa: 

153- “Này người thợ "tham ải" xây nhà, 

Như Lai tìm ngươi chưa gặp, 

Nên phải tử sanh luân hồi vô số kiếp, 

Sự tải sanh mãi mãi trong tam giới là khổ. 

154- Này tham ái, người thợ xây nhà! 

Bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi. 

Từ nay ngươi không còn xây nhà cho Như Lai được nữa. 
Tất cả sườn nhà "1500" phiên não của ngươi, 

Như Lai đã huỷ diệt sạch rồi. 

Đỉnh nhà "vô mình" Như Lai cũng đã tiêu diệt rồi, 

Tâm Như Lai đã chứng ngộ Niết Bàn, pháp diệt khổ. 
Như Lai đã đoạn tuyệt T108 loại tham ải rồi”. 
(Dhammapadagàthà số 153, 154.) 

Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm là Phật ngôn đầu tiên của Đức 


Giải thích từ ngữ: 

* Màra: sự cản trở, tiêu diệt mọi thiện pháp, âm là Ma. 

Màra, có 5 loại gọi là ngũ ma. 

1- Devaputftamàra: Ác Ma Thiên, là vua trời ở cõi trời Dục giới thứ sáu, 
"Tha hoá tự tại thiên", có nhiều quyền lực, có ác tâm muốn tất cả chúng sinh 
đều ở trong quyên lực của y, nên không muốn ai thoát khỏi ba giới bốn loài. 

Đức Bồ Tát đã toàn thắng Ác Ma Thiên tại cội Bồ Đề, chiều ngày răm 
tháng tư âm lịch. 

2- Kilesamàra: Phiên não ma, phiền não có mười loại: tham, sân, s1, tà 
kiến, ngã mạn, hoài nghi, phóng tâm, buồn ngủ, không biết hồ thẹn tội lỗi, 
không biết ghê sợ tội lỗi, nếu kế đầy đủ có 1500 loại phiền não. Tất cả mọi 
phiền não đều phát sanh ở bất thiện tâm. 


Đức Bồ Tát đã diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi phiền não cùng tiền 
khiên tật bằng 4 Thánh Đạo Tuệ tại cội cây Bồ Đề vào canh chót đêm rằm 
tháng tư âm lịch. 

3- Abhisankhàramàra: Nghiệp chướng ma: gồm tất cả mọi ác nghiệp 
và thiện nghiệp cho quả tái sanh trong ba giới bốn loài. 

Đức Bồ Tát đã chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, sau khi trở thành 
bậc Thánh Arahán tại cội Bồ Đề, thì mọi tác ý (ce/anà) không thành nghiệp 
nữa, chỉ là duy tác tâm mà thôi, không cho quả tái sanh. 

4- Khandhamàra: Ngũ uấn ma: là sắc uân, thọ uấn, tưởng uân, hành 
uấn, thức uẫn. Khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn tại rừng Kusinàrà, nghĩa là 
Ngũ Uẫn Niết Bàn cũng diệt chính tại nơi ấy. 

5- Maccumàra: Tử thân ma: là sự cắt đứt dòng sanh mạng của mỗi 
kiếp chúng sinh. Đức Phật đã diệt đoạn tuyệt tử thần ma lần cuối cùng tại 
khu rừng Kusinàrà, Ngài tròn 80 tuổi. 

* Pháp hạnh ba la mật có 10. 

Bồ thí ba la mật, Giữ giới ba la mật, Xuất gia ba la mật, Trí tuệ ba la 
mật, Tinh tấn ba la mật, Nhẫn nại ba la mật, Chân thật ba la mật, Chí nguyện 
ba la mật, Tâm từ ba la mật, Tâm xả ba la mật. 

Mười pháp hạnh ba la mật bậc thường: liên quan phần bên ngoải như 
của cải, tài sản, ngôi báu, vợ con.... 

Mười pháp hạnh ba la mật bậc trung: liên quan đến các bộ phận bên 
trong thân thê như mắt, .... 

Mười pháp ba la mật hạnh bậc thượng: liên quan đến sanh mạng... 

Bậc Chánh Đăng Giác Bồ Tát (Sammnàsambodhisaffa) cần phải tạo đầy 
đủ 30 pháp hạnh ba la mật đề có thể trở thành bậc Chánh Đăng Giác Phật. 

* Năm đại thí: 

- Bố thí của cải. 

- Bố thí ngôi vua. 

- Bố thí vợ con. 

- Bồ thí bộ phận trong thân thể. 

- Bố thí sanh mạng. 

* Ba pháp hành: 


- Pháp hành đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. 
- Pháp hành đem lại lợi ích cho bà con thân quyến. 
- Pháp hành đề chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác. 


_—-OÔO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA 
ALAVAKA 

Đức Phật cảm thắng dạ xoa Àlavaka rất hung ác, hơn cả Ác Ma Thiên, nhờ 
pháp nhân nại. 

Dạ xoa Àløvaka thuộc bộ hạ của vua trời Kuvera (một trong Tứ đại 
thiên vương cai trị chúng dạ xoa ở về phương Bắc). Dạ xoa Àlavaka rất 
hung ác, tàn bạo, ăn thịt người, lại có nhiều phép mẫu cực kỳ nguy hiểm hơn 
cả Ác Ma Thiên. 

Đức Phật cảm thăng dạ xoa Àlavaka trong trường hợp đặc biệt, dạ xoa 
Àlavaka chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Thánh Quả trở thành bậc Thánh 
Nhập Lưu. Tóm lược bài Kinh Àlavakasuta (Khuddakanikàya, Bộ 
Suftanipàta, kinh Àlavakasuia) và Chú giải những sự kiện xảy ra trước khi 
Đức Phật thuyết bài kinh này: 

- Một hôm, Đức vua Àlavaka? trị vì tại xứ Àlavi dẫn quân vào rừng, để 
tiêu trừ bọn cướp cùng những kẻ thù nguy hiểm đang ấn náu ở đây. Trên 
đường trở về kinh, Đức vua cho đoàn quân nghỉ chân rồi truyền lệnh: 

- Tất cả chúng ta đều phải đi săn nai! Nhưng Trẫm ra lệnh hễ nai chạy 
về phía người nảo thì người ấy phải có trách nhiệm bắt cho kỳ được, cả 
Trẫm cũng vậy. 

Cả đoàn quân rất thích thú mang cung tên, đao kiếm... kéo nhau vào 
rừng, chia ra mỗi người mỗi ngã. Đức vua cũng một mình mang kiếm đi một 
đường, chợt một con nai to lớn chạy ngang, Đức vua cô găng hết sức rượt 
đuôi theo đến ba do tuần, nai kiệt sức bị bắt, còn Đức vua cũng mệt lả ghé 
lại gốc cây Đa rậm rạp có bóng mát ngồi nghỉ. 

Tại cây Đa ấy, có lâu đải nguy nga lộng lẫy, là nơi thường trú ngụ của 
dạ xoa Àlavaka có nhiều oai lực; được Đức vua Kuvera cho phép: Buổi 
trưa, nửa ngày đúng giờ ngọ, hễ có ai đi vào trong bóng mát dưới gốc cây 


Đa này, thì dạ xoa được phép bắt để ăn thịt, còn ở ngoài ranh giới ấy thì 
dạ xoa không có quyển bắt ai ăn thịt. Vì vậy, khi thấy Đức vua ngồi nghỉ 
trưa dưới bóng mát cây Đa trong phạm vi cho phép, dạ xoa Àlavaka từ lâu 
đài (1âu đài của dạ xoa phát sanh là do phước bảu của chư thiên. Do đó, các 
hàng chư thiên có thiên nhãn mới nhìn thấy được. Đối với loài người, chỉ có 
hạng người đắc thiên nhãn thông mới có thể nhìn thấy, còn mắt thường 
không thể nhìn thấy) hiện xuống định bắt Đức vua để ăn thịt. 

Đức vua hoảng hốt khi thấy một hạng phi nhân hình thù khác lạ từ đâu 
xuất hiện, đòi bắt mình để ăn thịt. 

- Ngươi là ai? Từ đâu đến mà dám bắt ta để ăn thịt. - Đức vua hỏi. 

- Ta là dạ xoa Àlavaka, nơi đây là lâu đài của ta, ngươi đã vào trong 
phạm vi và thời gian cho phép, vậy bắt ngươi để ăn thịt là hợp lệ. 

Đức vua bừng tỉnh lại mới biết đây là dạ xoa ăn thịt người, bèn cam kết 
với dạ xoa răng: 

- Ta là vua trị vì xứ Àlavi này, ngươi hãy tha mạng sống cho ta, thì mỗi 
ngảy ta sẽ nộp cho ngươi một mạng người để ăn thịt. 

Dạ xoa nói: 

- Nếu ta tha cho nhà ngươi, nhà ngươi không giữ lời cam kết thì ta có gì 
ăn để sống, bởi ta chỉ được phép ăn thịt người nảo, đi vào bóng mát cây Đa 
lúc buổi trưa mà thôi. Vì vậy, ta không thể tha mạng cho nhà ngươi được. 

Đức vua khẩn khoản cam kết chắc chắn một lần nữa: 

- Nếu ngày nảo ta không nộp người cho ngươi để ăn thịt, thì ngày ấy 
ngươi hãy bắt ta mà ăn thịt. Dạ xoa Àlavaka chấp thuận buông tha, Đức vua 
mới hoàn hồn trở lại và quay về chỗ quan quân đang chờ. 

Các quan quân đón rước khi nhìn thấy Đức vua bèn tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, chúng thần thấy bệ hạ có vẻ không vui, chắng hay có việc 
gì xảy ra khiến cho bệ hạ phải lo âu? 

Đức vua thuật lại sự việc xảy ra với dạ xoa Àlavaka rồi cùng các quan 
quân trở lại kinh thành. 

Đức vua truyền lệnh gọi viên quan cai ngục ở trong thành đến và cho 
biết rằng: 


- Này khanh, trầm đã cam kết với dạ xoa Àlavaka rằng, mỗi ngày đem 
nộp cho y một mạng người để y ăn thịt. Vậy khanh hãy bắt tử tù đem nộp 
cho y. 

- Tâu bệ hạ, hạ thần xin vâng lệnh, hạ thần muốn biết thời gian hạn định 
bao lâu. 

- Không, lời cam kết của trẫm không có hạn định thời gian. - Đức vua 
trả lời. 

- Tâu bệ hạ, không hạn định thời gian, dân chúng sẽ bị khổ sở. Nhưng 
bệ hạ hãy an tâm, đề hạ thân lo liệu việc này. 


_—-OÔO--- 


NỘP NGƯỜI CHO DẠ XOA 


Kể từ sáng hôm sau, mỗi ngày viên quan cai ngục bắt một tử tù trói chặt 
rồi truyền quân lính đem đến nộp cho dạ xoa ăn thịt. Qua một thời gian, 
nhóm người tử tù đã hết, đến lượt nhóm tủ chung thân khổ sai, cho đến 
nhóm tù giam, cuối cùng trong ngục không còn một tủ nhân nào cả. Vì dân 
chúng trong nước nghe tin Đức vua truyền lệnh đem nộp tù nhân cho dạ xoa 
Àlavaka ăn thịt, cho nên không ai dám phạm pháp. Bấy giờ, tù nhân cũ 
không còn, tù nhân mới không có, viên quan cai ngục tâu việc này lên Đức 
vua. 

Đức vua truyền triệu tập bá quan văn võ hỏi xem ai có mưu kế nào hay 
để giải quyết. 

Một vị quan hiến kế: 

- Tâu bệ hạ, nên cho lính rải vàng bạc ngoài đường phố rồi canh chừng, 
hễ ai tham lam nhặt lây của ấy, luật triều đình sẽ bắt tội. 

Đức vua chấp thuận. Cho đến lúc vàng bạc rải khắp mọi nơi mà chăng 
có ai dám đụng đến. 

Một vị quan cho ý kiến: 

- Tâu bệ hạ, trong quốc độ ta có nhiều người già yếu, bệnh hoạn ỗm 
đau, chẳng bao lâu họ cũng phải chết. Vậy, bệ hạ truyền bắt lần lượt họ mà 
nộp cho dạ xoa ăn thịt, có nên chăng? 


Các vị quan khác phản đối, vì cho rằng con cháu rất thương yêu kính 
mến ông bà, cha mẹ. Nếu chúng ta bắt người già nộp cho dạ xoa ăn thịt, thì 
con cháu chắc chăn sẽ nổi loạn. Chính Đức vua cũng không chấp thuận ý 
kiến này. 

Một vị quan khác tâu: 

- Tâu bệ hạ, nên bắt những đứa trẻ còn nằm trong nôi, chúng còn nhỏ 
chưa biết gì. 

Ý kiến này được Đức vua chấp thuận. 

Thế là kế từ ngày ấy, Đức vua truyền lệnh bắt trẻ con đem nộp cho dạ 
xoa Àlavaka ăn thịt. Dân chúng biết tin này, những bả mẹ bồng con của 
mình đi lánh nạn sang nước láng giềng và những bà mẹ mang thai cũng trốn 
ra khỏi nước đề sanh con khôn lớn mới dám trở về. 

Tình trạng bắt trẻ con đem nộp cho dạ xoa Àlavaka ăn thịt kéo đài suốt 
12 năm, gây bao nhiêu cảnh đau thương tang tóc cho những bậc cha, mẹ. 
Một ngày kia, quân lính đã tìm khắp trong nước mà không còn thấy một đứa 
trẻ nào nữa, các quan tâu lên Đức vua: 

- Tâu bệ hạ, trong nước cũng như trong kinh thành không còn một đứa 
trẻ nào ngoài Thái tử Àlavaka, con của bệ hạ. 

Đức vua bảo răng: “Thái tử là một đứa con yêu quý của trẫm, nhưng 
trẫm lại là người yêu quý nhất trên đời. Ngoài trẫm ra, chẳng còn ai đáng 
yêu quý hơn. Vậy các khanh hãy bắt Thái tử con của trấm để đem nộp cho 
dạ xoa Ảlavaka ăn thịt ngày mai". 

Các cô thị nữ vừa mới tắm rửa cho Thái tử Àlavaka sạch sẽ, thoa bột 
thơm, xức hương hoa, thay y phục trang điểm đẹp đẽ xong, bồng Thái tử đến 
trao cho Hoàng hậu. Hoàng hậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bồng hoảng 
nhi đặt lên bắp về, nâng niu hôn đứa con yêu quý. Đúng lúc đó, nhóm quân 
lính theo lệnh của Đức vua bắt Thái tử để đem nộp cho dạ xoa ăn thịt ngày 
mai. Biết vậy, Hoàng hậu ngất xỉu, các cô thị nữ thương tiếc Thái tử nên 
khóc than kêu gào. Nhưng lệnh vua là lệnh trời, nào ai dám không tuân! 

Ôi, ngày mai Thái tử Àlavakakumara sẽ trở thành vật thực của dạ xoa 
Àlavakal 

_—-OoÔO--- 


ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ÀLAVAKA 


Ngày hôm ấy vào canh ba, lúc chưa hừng đông, Đức Thế Tôn nhập đại 
bi định ở Gandhakuti chùa Jetavana. Xả định, Ngài quán xét bằng Phật nhãn 
xem chúng sinh nào có duyên lành nên tế độ. Ngài nhìn thấy Thái tử 
Àlavakakumàra có duyên lành, kiếp hiện tại này chắc chắn sẽ chứng đắc 
thành bậc Thánh Bất Lai (Anàgàmi) và dạ xoa Àlavakayakkha khi nghe giải 
đáp những câu hỏi xong cũng sẽ chứng đắc thành bậc Thánh Nhập 
Lưu (Søfàpann4), cùng với 84.000 chúng sinh chư thiên, Phạm thiên chứng 
đắc Thánh Đạo, Thánh Quả tuỳ theo pháp hạnh ba la mật của mình. 

Sáng hôm ẫy, Đức Phật đi khất thực như mọi ngày. Sau khi độ ngọ 
xong, Ngài chỉ một mình từ xứ Sàvatthi ngự đến xứ Àlavi cách xa ba do 
tuần, đến lâu đài của dạ xoa Àlavaka rất nguy nga tráng lệ ở tại cây Đa vào 
lúc chiều tối. 

Lâu đài của chư thiên ở sáu cối trời Dục giới được thành tựu do quả báu 
của phước thiện, lâu đải của dạ xoa Àlavaka thuộc cõi trời Tứ đại thiên 
vương cũng như vậy; thường chư thiên có sắc thân rất vi tế, mắt người 
không thể nhìn thấy được; chỉ khi nào chư thiên, dạ xoa biến hoá ra sắc thân 
thô, thì mắt thường của con người mới có thể nhìn thấy được. 

Đức Phật ngự đến trước lâu đài của dạ xoa Àlavaka lúc hoảng hôn, dạ 
xoa Àlavaka chủ nhân của lâu đài đi vắng, y đã đi dự đại hội dạ xoa ở núi 
Himavanta, dạ xoa gác cửa tên là Gadrabha nhìn thấy Đức Phật, cung kính 
đảnh lễ Ngài rồi bạch răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, trời đã chiều tối rồi, Đức Thế Tôn có việc gì 
mà đến đây vào lúc phi thời như vậy. Bạch Ngài? 

- Này Gadrabha, dĩ nhiên là Như Lai có việc, nếu con cảm thấy không 
có gì làm phiền phức, thì con có thể để cho Như Lai nghỉ nhờ một đêm ở lâu 
đài của dạ xoa Àlavaka này có được chăng? 

Dạ xoa Gadrabha thành kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, đối với con là người có đức tin trong sạch 
nơi Ngài, do đó, không có gì gọi là phiền phức cả. Nhưng Àlavaka, chủ của 
con không có đức tin nơi Tam bảo, y có tánh hung ác tàn bạo, cứng đầu, khó 


dạy, có tánh kiêu căng, ngã mạn, không biết cung kính những bậc đáng cung 
kính, thậm chí ngay chính cha mẹ của y, y cũng không kính trọng thì nói gì 
đến Sa môn và Bà la môn khác. Vì vậy, con kính xin Đức Thế Tôn không 
nên nghỉ lại ở lâu đài này. 

Lần thứ nhì, Đức Phật dạy: 

- Này Gadrabha, Như Lai đã biết rõ dạ xoa Àlavaka có tánh hung ác, 
tàn bạo... nhưng chắc chắn sẽ không hại đến Như Lai đâu. Nếu con cảm thấy 
không có gì làm phiền phức, thì con có thể để cho Như Lai nghỉ nhờ một 
đêm ở đây đề cảm hoá dạ xoa Àlavaka có được không? 

Dạ xoa Gadrabha còn có chút lo ngại, nên cung kính bạch Đức Thế 
Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Àlavaka rất hung ác, tàn nhẫn, thường nóng 
giận kinh khủng, đã có các Sa môn, Bà la môn đến nơi này làm cho y không 
hài lòng, y đều móc trái tim của họ, cầm đôi chân ném xuống đại dương. Vì 
vậy, con kính xin Đức Thế Tôn không nên nghỉ lại ở lâu đài này. 

Lần thứ ba, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Gadrabha, Như Lai cũng đã biết rõ dạ xoa Àlavaka là như vậy, 
nhưng Dạ xoa Àlavaka chắc chắn chắng bao giờ làm hại được Như Lai đâu! 
Nếu con cảm thấy không có gì làm phiền phức, thì con có thể để cho Như 
Lai nghỉ nhờ một đêm ở lâu đài dạ xoa Àlavaka này có được không? 

Dạ xoa Gadrabha an tâm, chắc chắn dạ xoa Àlavaka không thể nào làm 
hại Đức Thế Tôn, còn về phần mình thì lo không toàn sanh mạng nên bạch 
Đức Thế Tôn răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy, để con đi trình báo ngay cho 
Àlavaka hay tin có Đức Thế Tôn đến nghỉ ở lâu đài, nếu con không trình báo 
cho y biết, y sẽ giết chết con ngay. 

Đức Phật dạy: 

- Này Gadrabha, vậy con hãy nên đi trình báo cho Àlavaka biết ngay ! 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự vào lâu đài. 

Dạ xoa Gadrabha đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, xin phép lên đường bay 
thẳng đến núi Himavanta, đề trình báo với dạ xoa Àlavaka về việc Đức Thế 
Tôn đang ngự ở lâu đài của y. 


Đức Thế Tôn đi vào lâu đài, ngự trên bảo toà cao quý bằng thiên báu 
của dạ xoa Àlavaka, Ngài phát ra hào quang sáng ngời hơn hắn các hào 
quang của chư thiên, Phạm thiên có oal lực bậc nhất cũng không sánh được. 
Các nữ dạ xoa tỳ thiếp của dạ xoa Àlavaka nhìn thấy Đức Phật, bảo nhau 
đến đảnh lễ Ngài xong, họ ngồi một bên lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. 

Đức Thế Tôn khuyên dạy các hàng nữ dạ xoa: 

- Này các con, các con đang hưởng sự an lạc như thế này là do nhờ kiếp 
trước đã từng làm phước bố thí, giữ giới, biết cung kính lễ bái cúng dường 
những bậc đáng tôn kính. Nay kiếp hiện tại này cũng nên tạo mọi phước 
thiện, các con chớ nên có tâm ganh ty, bỏn sẻn với mình và người khác, các 
con phải nên có sự hồ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi.... 

Các nữ dạ xoa lắng nghe lời dạy của Đức Phật xong vô cùng hoan hỷ. 
Lúc ấy có hai dạ xoa Sàtàgira và Hemavata, là những dạ xoa có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo, chúng rủ nhau cùng đến hầu Đức Thế Tôn tại chùa 
Jetavana, rồi mới đi dự đại hội tại núi Himavanta. Lúc đang vân hành trên 
không, khi gần đến lâu đài của dạ xoa Àlavaka, cả hai đều bị rơi xuống đất. 
Ngạc nhiên, chúng tìm hiểu nguyên nhân, liền biết ngay có Đức Thế Tôn 
đang ngự tại lâu đài của dạ xoa Àlavaka. Bởi vì, nơi nào có Đức Phật đang 
ngự, nơi ây không có một chư thiên, Phạm thiên, Sa môn, Bà la môn... nào 
có thể bay ngang qua được. 

Hai dạ xoa hoan hỷ đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, lắng nghe lời khuyên 
dạy xong, chúng xIn phép Ngài đi dự đại hội dạ xoa tại núi Himavanta. 

Đến Himavanta, giữa hàng ngàn dạ xoa từ mọi nơi tụ hội, cả hai thấy dạ 
xoa Àlavaka đang giận dữ la mắng dạ xoa Gadrabha là đã tự ý cho khách lạ 
đến lâu đài của y, dạ xoa Gadrabha sợ run không nói một lời nảo. 

Hai Dạ xoa Sàtàgina và Hemavata đến gặp dạ xoa Àlavaka nói rằng: 

- Này Àlavaka, thật là đại phước cho ngươi có Đức Thế Tôn đang ngự 
tại lâu đài của ngươi, ngươi nên mau về hầu Ngài. 

Dạ xoa Àlavaka đã tức giận lại càng thêm giận hơn, quát lớn lên. 

- Đức Thế Tôn ây là aI, lại cả gan dám đến lâu đài, ngự trên bảo tọa của 
ta chứ. 


- Này Àlavaka, Đức Thế Tôn là vị Tôn Sư của chúng ta, ngươi không 
biết thật hay sao? 

Dạ xoa Àlavaka biết rõ về Đức Thế Tôn nhưng vì quá giận dữ nên trả 
lời: 

- Ta không biết, ta không thấy. 

- Này Àlavaka, dầu ngươi giả bộ không biết, không thấy, Đức Thế Tôn 
vẫn là bậc Tối thượng trong tam giới, là bậc Thầy của chư thiên, Phạm thiên 
và nhân loại. Còn ngươi chỉ là dạ xoa kiêu căng, ngã mạn, cứng đầu khó 
dạy, thần lực của ngươi so với Đức Thế Tôn cũng như con bê mới sanh, so 
với bò chúa; cũng như voi con mới sanh, đọ sức với voi chúa; cũng như con 
chó rừng dơ dáy, dám tranh tài với sư tử chúa; cũng như con quạ gãy cánh, 
muốn đối đầu với điều vương Garuda.... 

Nghe lời mạt sát của hai dạ xoa kia, dạ xoa Àlavaka vô cùng tức giận 
đến điên cuông, liền đứng phắt dậy, chân trái đạp tảng đá manosila, chân 
phải đạp đỉnh núi cao 60 do tuần, ngâng mặt lên hét lớn: 

- Ta là Àlavaka! Các ngươi hãy coi, vị Tôn Sư của các ngươi có 
nhiều oai lực hay ta có nhiều oai lực hơn? 

Tiếng hét vang rền khắp Nam thiện bộ châu. 


_—-OÔO--- 


DẠ XOA ÀLAVAKA DÙNG PHÉP MÀU 


Dạ xoa Àlavaka lập tức bay về lâu đài của mình, nhìn thấy Đức Thế 
Tôn đang ngự trên bảo toạ quý báu của y, tức giận quá đỗi, y hoá một frận 
cuông phong dữ dội từ bốn phương thôi tới, trận cuồng phong này còn 
mạnh hơn gấp bội lần trận cuồng phong của Ác Ma Thiên, có thể phá hủy 
dãy núi dài và cao hàng do tuần. 

Đức Phật nguyện rằng: "Trận cuồng phong này không làm thiệt hại đến 
sanh mạng và vật nào cả”. 

Quả thật, trận cuồng phong đữ dội kia bị vô hiệu hoá ngay tức khắc, 
không còn một làn gió nhẹ nào có thê làm lay động chéo y của Đức Phật. 


Dạ xoa Àlavaka xiết bao kinh ngạc, sao mà Sa môn Gotama vẫn bình 
an vô sự như không có chuyện gì xảy đến. Y giận dữ hơn liền hoá rận mưa 
lớn trở thành bão lũ làm cho núi lở, đất trôi; nhưng đối với Đức Phật cũng 
đều vô hiệu ngay tức khắc, trận mưa lớn kia không còn một hạt sương đủ 
làm thắm chéo y của Ngài. 

Dạ xoa Àlavaka liền hoá ra đrận mưa đá, từng tảng đá nóng như than 
hồng cháy đỏ từ hư không rơi xuống; nhưng những tảng đá kia đến gần Đức 
Phật đã biến thành những đoá hoa trời xinh đẹp vô cùng. 

Dạ xoa Àlavaka liền hoá ra trận mwa các loại vũ khí sắc bén từ hư 
không rơi xuống: nhưng các loại vũ khí kia đến gần Đức Phật biến thành các 
loại hoa trời muôn màu, muôn sắc. 

Dạ xoa Àlavaka liền hoá ra rận mưa lửa, những cục than cháy đỏ từ 
hư không ào ào rơi xuống; nhưng những cục than cháy đỏ kia đến gần Đức 
Phật liền biến thành những đoá hoa trời sắc màu xinh đẹp rơi xuống. 

Dạ xoa Àlavaka liền hoá ra rận mưa fro cực nóng rơi xuống; nhưng 
mưa tro nóng kia rơi đến gần Đức Phật đã biến thành bột trầm thơm ngát. 

Dạ xoa Àlavaka liền hoá ra rận mưa cát mịn cực nóng rơi xuống: 
nhưng mưa cát mịn kia đến gần Đức Phật đã trở thành bột thơm toả khắp 
chung quanh Ngài. 

Dạ xoa Àlavaka liền hoá ra rận mưa bùn nóng cực độ, nhưng mưa bùn 
nóng kia đến gần Đức Phật đã trở thành vật thoa mát dịu rơi xuống. 

Dạ xoa Àlavaka đã hoá ra tám loại vũ khí cực kỳ nguy hại đến sanh 
mạng, nhưng tất cả đều vô hiệu hoá, không sát hại được Đức Phật mà cũng 
không xua đuôi được Đức Phật ra khỏi lâu đài của y. 

Cuối cùng, dạ xoa Àlavaka làm cho không gian tối đen như mực với hy 
vọng Đức Thế Tôn sẽ kinh sợ mà rời đi ra khỏi lâu đài; nhưng mản tối tăm 
mù mịt kia chợt tan biến ngay, khi chạm phải ánh sáng hào quang của Đức 
Phật. 

Thế là các loại phép mẫu của dạ xoa Àlavaka hoàn toàn bắt lực, không 
thể nào làm cho Đức Thế Tôn rời khỏi lâu đải. Vậy mà dạ xoa Àlavakà vẫn 
cứng đầu ngoan cố, chưa chịu khuất phục, y còn điên cuồng huy động quân 
lính thuộc hạ, mỗi tên một loại vũ khí, y hét lớn. 


- Các ngươi hãy bắt Sa môn Gotama! Hãy giết Sa môn Gotamal 
Mặc dù dạ xoa Àlavaka hét lớn đến đâu đi nữa, toàn bộ quân lính của y 
cũng không thể nào tiến lại gần Đức Phật được, nhưng lùi ra ngoài thì chúng 
lại sợ oal lực của y. Tình trạng này kéo dài đến quá nửa đêm, mà vẫn không 
làm sao lay chuyên được Đức Phật, Ngài vẫn an nhiên tự tại ngự trên bảo toà 
cao quý ấy. 
_—-OoÔO--- 


VŨ KHÍ DUSSÀVUDHA 


Cuối cùng, không còn cách nào khác, dạ xoa Àlavaka bèn lấy ra một vũ 
khí cực kỳ lợi hại, có tên là"Dwssàyuđha'"'. Vũ khí này, nếu ném lên hư 
không thì suốt 17 năm liền chẳng hề có một giọt mưa nào rơi xuống. Nếu 
ném xuống mặt đất, các loại cỏ cây sẽ chết khô và suốt 12 năm liền chăng có 
giống thảo mộc nào mọc lên nổi. Nếu ném xuống đại dương, biển sẽ khô 
không còn một giọt nước. Nếu ném vào núi Sineru núi sẽ bể ra từng mảnh 
vụn. 

Khi ấy, toàn thê chư thiên, chư Phạm thiên mười ngàn thế giới hội lại 
đều nghĩ rằng: "Hôm nay, Đức Thế Tôn sẽ cảm thắng dạ xoa Ảlavaka. 
Chủng ta sẽ được chứng kiến sự thất bại thảm hại của y, rồi chúng ta sẽ 
được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp". 

Lúc ấy, dạ xoa Àlavaka bừng bừng tức giận, ném vũ khí Dussàvudha về 
phía Đức Thế Tôn, phát ra tiếng nỗ gầm vang rèn, làm rung chuyển cả 
không gian, nhưng khi đến gần Đức Phật, vũ khí Dussàvudha biến thành 
mảnh vải lau chân vuông vắn rơi xuống phía dưới bàn chân của Ngài. 

Thấy sự việc lạ thường chưa từng có, dạ xoa Àlavaka đứng ngây như 
pho tượng, ngơ ngác như kẻ mất hồn, bao nhiêu tánh tự cao ngã mạn hỗng 
hách bấy lâu nay của y chợt tiêu tan trong khoảnh khắc. 

Dạ xoa Àlavaka cảm thấy mình không còn một chút oai lực nào nữa, ví 
như bò chúa bị gãy đôi sừng, rắn độc bị nhồ hết răng. Y thấy mình hoàn toàn 
bất lực, hoàn toàn thất bại. Lúc ấy, dạ xoa Àlavaka suy nghĩ rằng: "Vñ khí 
Dussàvudha cực kỳ lợi hại kia tại sao có thể biến thành mảnh vải lau chân 
được? Ôi! có lẽ Sa môn Œotama này có từ bỉ và đức nhân nại là vũ khí bảo 


vệ, chống đỡ mọi thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm khác. Vậy thì ta nên chọc tức 
cho Sa môn Gotama phát sân, không còn tâm từ và nhẫn nại nữa". 

Nghĩ thế xong, dạ xoa Àlavaka đổi chiến thuật mới, cất giọng nhã nhặn 
mà thưa rằng: 

- Thưa Sa môn Gotama, tôi chưa thỉnh Sa môn đến lâu đài của tôi. Tôi 
cũng chưa mời Sa môn ngự trên bảo toạ của tôi. Thế mà, Sa môn đã ngự trên 
bảo toạ này một cách an nhiên tự tại, lại còn có các tỳ thiếp của tôi ngồi 
xung quanh, mà Sa môn là bậc phạm hạnh cao thượng, như vậy có nên hay 
không? Thưa Sa môn. Tôi là chủ nhân, xin mời Sa môn rời khỏi lâu đài. 

Đức Phật nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi lâu đài theo lời của dạ xoa 
À lavaka, vì Ngài biết rằng đạ xoa này rất hung dữ, cứng đầu khó dạy, không 
thê dùng thần thông hoặc trí tuệ mà tế độ, khi y đang còn sân hận. Vậy chỉ 
có thê dùng đến phương tiện pháp rải tâm từ và pháp nhấn nại đề xoa dịu 
bớt tâm sân hận của y, sau đó mới có thể tế độ y được. 

Thật vậy, dạ xoa Àlavaka tâm bớt sân hận và thoáng nghĩ: "Sa môn 
Gotama dễ bảo thật vậy hay sao? Sao mà ta đã mất biết bao công sức, bao 
nhiêu phép mẫu kể cả vũ khí Dussàvudha nữa, ta đã khổ công vất vả hơn 
nửa đêm nay đêu không hiệu quả, không bằng dùng lời lễ ôn hoà. Có phải 
chỉ dùng lời lẽ ôn hoà mà chiến thắng dễ dàng như vậy sao? Hay vị Sa môn 
Goftama này tức giận ta mà bỏ đi chăng? Vậy thì ta hãy chọc giận Sa môn 
này, phải thử lại một lần nữa". 

Dạ xoa Àlavaka bèn gỌI lại: 

- Này Sa môn Gotama, xIn mời đi vào! 

Đức Thế Tôn dùng phạm âm đáp lại giọng ngọt ngào ''Sàđdhu! Lành 
thay!" rồi ngự vào chỗ bảo toạ. 

Dạ xoa muốn chọc tức, nên khi Đức Phật vừa ngồi trên bảo toạ liền mời 
Ngài. 

- Này Sa môn Gotama, xIn mời ổi ra! 

Đức Thế Tôn nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, y liền mời Đức Thế Tôn đi 
vào. 

Đức Thế Tôn đi ra rồi đi vào cả ba lần theo ý muốn của y. Lúc này, tâm 
trạng của dạ xoa Àlavaka không còn hung ác, cang cường như ban đầu nữa, 


nhưng y vẫn còn tánh tự phụ, tự đề cao "œ là ké vô địch”, nên y nghĩ: "Ta 
sẽ ra lệnh cho Sa môn Gotama này đi ra đi vào cho đến mệt, lúc ấy ta sẽ 
năm đôi chân của Sa môn Gotama ném xuống dòng sông Gangà”, tồi y liền 
ra lệnh cho Đức Phật. 

- Này Sa môn Gotama, xIn mời ổi ra! 

Đức Thế Tôn biết được ác tâm của dạ xoa Àlavaka và cũng thấy đã đến 
lúc, hợp thời có thể cảm hoá y, nên Ngài vẫn an nhiên tự tại ngự trên bảo tọa 
của y và truyền dạy rằng: 

- Này Àlavaka, Như Lai đã đi ra, đi vào đến ba lần theo ý muốn của 
ngươi rồi. Bây giờ, Như Lai không đi ra nữa, ngươi muốn hỏi điều gì thì cứ 
hỏi? 

Sở dĩ Đức Phật nói như vậy, là vì Ngài biết rõ dạ xoa Àlavaka sẽ hỏi 8 
câu hỏi mà y đã ghi lại trên tắm biển băng vàng cất kỹ trong lâu đài. Tám 
câu hỏi nảy, Dạ xoa Àlavaka đã từng đem ra hỏi các vị đạo sĩ có thần thông 
bay đến lâu đài của y, nhưng không một vị nào có thê giải đáp được. 

Nguồn gốc của 8 câu hỏi này, vào thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện 
trên thế gian, cha mẹ của dạ xoa Àlavaka có duyên lành đến hầu Ngài và 
được nghe 8 câu hỏi cùng 8 câu trả lời. Àlavaka được cha mẹ dạy lại, VỀ sau, 
cha mẹ của Àlavaka qua đời, trải qua thời gian quá lâu, Àlavaka chỉ còn nhớ 
8 câu hỏi, mà quên mắt 8 câu trả lời. Bởi vì § câu trả lời thuộc về trí tuệ của 
Đức Phật, cho nên không một ai có thể trả lời cho đúng được. 

Dạ xoa Àlavaka nghe Phật dạy: “.. ngươi muốn hỏi điều gì thì cứ 
hỏi". Y nghĩ đây là một cơ hội tốt cho mình, y bèn đặt điều kiện với Đức 
Phật: 

- Này Sa môn Gotama, tôi sẽ hỏi những câu hỏi. Nếu Sa môn không trả 
lời cho đúng được, thì tôi sẽ móc trái tim của Sa môn ném nơi khác, hoặc 
nắm đôi chân của Sa môn ném xuống dòng sông Gangà. 

Đức Phật từ bi dạy rằng: 

- Này Àlavaka, ngươi nên biết răng Như Lai chưa từng thấy Sa môn, Bà 
la môn, chư thiên, Ma vương hoặc Phạm thiên nào, hay bất cứ một ai có thê 
móc trái tim của Như Lai ném đi nơi khác, hoặc năm đôi chân của Như Lai 


ném xuông dòng sông Gangà; còn ngươi muôn hỏi điêu gì thì cứ hỏi, Như 
Lai sẽ trả lời rành rẽ cho ngươi nghe. 
-=-0ŨO--- 


TÁM CÂU HỎI 


Dạ xoa Àlavaka vào lấy tắm biển vàng có ghi 8 câu hỏi ra liền hỏi Đức 
Phật rằng: 

- Này Sa môn Gotama, 

1- Pháp nào là của cải hài lòng, cao quỷ nhất của chúng sinh trong 
đời? 

2- Pháp nào khi chúng sinh đã thực hành rồi, sẽ cho quả an lạc? 

3- VỊ nào là vị cao thượng hơn các vị khác? 

4- Chư bậc Thiện trí nói: chúng sinh sống như thế nào mới được gọi là 
sống cao thượng nhất? 

Bằng giọng phạm âm ngọt ngào, với tâm từ vô lượng, tuần tự Đức Phật 
trả lời: 

- Này Àlavaka, 

1- Đức tin là của cải hài lòng, cao quỷ nhất của chúng sinh trong đời. 

2- Thiện pháp khi chúng sinh đã thực hành rôi, sẽ cho quả an lạc. 

3- Pháp chân thật là vị cao thượng hơn các vị khác. 

4- Chư bậc Thiện trí nói rằng: "chúng sinh sống bằng Trí tuệ mới được 
gọi là đời sống cao thượng nhất". 

Đức Phật đã trả lời 4 câu hỏi giỗng như Đức Phật Kassapa ở quá khứ đã 
trả lời, mà cha mẹ của dạ xoa Àlavaka đã từng dạy y như vậy. Dạ xoa 
Àlavaka lăng nghe Đức Phật giải đáp đúng như những câu hỏi, mà thời gian 
trải qua quá lâu đã chìm sâu vào trong tâm thức, y không thể nào nhớ lại 
được. Nay y được nghe Đức Phật trả lời đúng theo câu hỏi, nhắc cho V hồi 
tưởng lại được, nên y vô cùng hoan hỷ, phát sanh hỷ lạc lạ thường, phát sanh 
đức tin trong sạch, lòng tôn kính nơi Đức Phật, đồng thời diệt tâm sân hận 
ngay, bèn đối cách xưng hô. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài mở lòng từ bi đối với con, giải 
đáp cho con 4 câu hỏi nữa. 


5- Băng pháp nào, chúng sinh có thể vượt qua bốn vùng nước xoáy? 

6- Bằng pháp nào, chúng sinh có thể vượt qua biển khổ tử sanh luân 
hồi? 

7- Bằng pháp nào, chúng sinh có thể giải thoát khổ tử sanh luân hôi? 

$- Bằng pháp nào, chúng sinh mới trở nên hoàn toàn trong sạch? 

Đức Phật giải đáp: 

- Này Ảlavaka, con hãy lắng nghe: 

5- Nhờ Đức tin chúng sinh vượt qua bốn vùng nước xoáy. 

6- Nhờ Tâm không dễ duôi, có Chánh niệm chúng sinh vượt qua biển 
khổ tử sanh luân hôi. 

7- Nhờ Tâm tỉnh tấn chúng sinh giải thoát khổ tử sanh luân hôi. 

8Ñ- Nhờ Trí tuệ chúng sinh mới trở nên hoàn toàn trong sạch. 

Đức Phật trả lời 4 câu hỏi giống như Đức Phật Kassapa ở quá khứ. 

Lăng nghe xong 4 câu giải đáp của Đức Phật, dạ xoa Àlavaka hiểu được 
ý nghĩa sâu xa, vi diệu trong tám câu hỏi gia bảo của cha mẹ truyền lại. 

Dạ xoa Àlavaka đã lắng nghe hiểu rõ, mới thực hành theo liền chứng 
đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc Thánh 
Nhập Lưu (Sotàpanna) đã diệt đoạn tuyệt được fâm tà kiến và hoài 
ngh¡ không còn dư sót, còn âm sân chưa diệt được, song tâm sân không đến 
nỗi làm điều tội lỗi, phạm giới sát sanh.... Bởi bậc Thánh Nhập Lưu có giới 
đức hoàn toàn trong sạch, luôn luôn có tâm hồ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, 
có đức tin hoàn toàn trong sạch và vững chắc nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Dạ xoa Àlavaka hết lòng tôn kính Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, vô 
cùng cảm kích trước tâm đại bi của Đức Phật mà bạch rằng: 

- "Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thế Tôn tha thứ 
những lỗi lầm lớn lao của con. Ngài đến đây với tâm đại bỉ tế độ con, nhờ 
tâm từ và đức nhẫn nại của Ngài đã cảm hoá con cải ác tùng thiện, cải tà 
quy chánh. Con hết lòng thành kính xin quy y nơi Đúc Thế Tôn, Đức 
Pháp và Đức Tăng. Kính xin Đức Thế Tôn nhận biết cho con là cận sự 
nam đã quy y Tam bảo kế từ hôm nay cho đến trọn đời". 


Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài từ bi giải đáp những câu hỏi 
khác nữa để cho con học hành, hầu mong đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự 
an lạc lâu dài cho con. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Sàdhu! Lành thay! Con hãy hỏi những điều con thắc mắc. 

Kính bạch Đức Thế Tôn: 

1- Người có được trí tuệ bằng pháp nào? 

2- Người tùn có được của cải bằng cách nào? 

3- Người có được danh thơm tiếng tốt nhờ pháp nào? 

4- Người muốn được kết bạn thân thiết với người khác bằng pháp nào? 

5- Người từ bỏ kiếp này, đi tái sanh kiếp sau được an lạc, phải thực 
hành pháp nào ? 

Đức Phật giải đáp: 

- Này Ảlavaka, con hãy lắng nghe: 

1- Người có đức tín trong sạch nơi chánh pháp của bậc Thánh Arahán, 
nhờ biết lắng nghe một cách cung kính, sẽ có được trí tuệ. 

2- Người có nghề nghiệp chân chánh, tỉnh tấn, cỗ gắng, chuyên 
cân làm việc sẽ có được của cải. 

3- Người có danh thơm tiếng tốt nhờ đức tính chân thật. 

4- Người muốn kết bạn thân thiết với người khác nhờ pháp bố thí. 

5- Người nào thưởng thực hành những pháp như:chân thật, trí tuệ, 
tỉnh tấn, bố thí, người ấy sau khi từ bỏ kiếp này, đi tái sanh ở kiếp vị lai 
được an lạc. 

Này Àlavaka: 

- Không có pháp nào để phát sanh trí tuệ bằng sự lắng nghe chánh 
pháp của bậc Thiện trí. 

- Không có pháp nào phát sanh của cải ngoài sự tỉnh tấn, cỗ gắng 
chuyên cần trong công việc làm ăn chân chánh. 

- Không có pháp nào tạo nên danh thơm tiếng tốt bằng pháp chân thật. 

- Không có pháp nào để kết bạn thân thiết với người khác bằng pháp bố 
thí những vật đáng hài lòng. 


- Không có pháp nào đề đem lại sự an lạc ở kiếp vị lai bằng những 
pháp như: pháp chân thật, trí tuệ, tỉnh tấn, bố thí. 

Dạ xoa Àlavaka bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã hiểu biết rõ sự lợi ích, sự 
tiễn hoá, sự an lạc trong kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai. Ngài có tâm đại bi ngự 
đến xứ Àlavi ở trong lầu đải của con, chính vì sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an 
lạc lâu dài của con. 

Người nào có duyên lành, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, lắng 
nghe chánh pháp của Ngài, người ấy sẽ được thiện pháp trong tam giới và 
thiện pháp Siêu tam giới. 

---OÔO--- 


NỘP THÁI TỬ ÀLAVAKAKUMÀRA 


Sáng hôm ấy, chư thiên ở khu rừng vô cùng hoan hý nói lên lời Sàđhw! 
Lành thay! thì một toán quan quân triều đình khiêng chiếc kiệu vàng mang 
Thái tử Àlavakakumàra đến nộp cho dạ xoa Àlavaka ăn thịt theo lệ thường 
ngày. Khi họ vừa đến gốc cây Da to, họ nghe tiếng Sàđhu! Lành thay! vang 
đội cả không gian. 

Khi quan quân đến gần, nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi trên bảo tọa, 
còn dạ xoa Àlavaka đang đứng một bên hầu Ngài, từ kim thân của Phật toả 
ra hào quang sáng ngời, họ đến hầu đảnh lễ Đức Phật xong, rồi thưa với dạ 
xoa Àlavaka: 

- Này dạ xoa Ảlavaka, Đức vua của chúng tôi truyền đem Thái tử 
ẢlIavakakumàra nộp cho ngươi. 

Dạ xoa Àlavaka trước kia là dạ xoa hung ác, lấy thịt người làm vật thực. 
Nhưng bây giờ, đã được Đức Phật cảm hóa rồi, dạ xoa Àlavaka đã trở thành 
bậc Thánh Nhập Lưu, có giới đức hoàn toàn trong sạch, luôn luôn có tâm hồ 
thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi; nên khi nghe các quan thưa như vậy, tâm vô 
cùng hồ thẹn, Àlavaka cung kính khom mình đưa hai tay đón nhận Thái tử, 
rồi quỳ xuống dưới chân Đức Phật mà bạch rằng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, Thái tử Ìlavakakumàra này, các quan 
đem đến hiến dâng cho con; con kính dâng Ngài Thái tử này. Kính xin 
Ngài với tâm đại bỉ tế độ Thái tử. 

Lúc ấy, dạ xoa Àlavaka cảm kích đọc bài kệ: 

"Con hoan hỷ với thiện tâm trong sạch, 

Dâng Ngài Thái tử À-LA-VA-KA, 

Là đứa bé có phước thiện lớn lao, 
Thân hình đây đủ, tướng mạo tốt đẹp, 
Xin Ngài từ bi tế độ Thái tử, 

Vì lợi ích, an lạc cho muôn loài”. 

Đức Phật thọ nhận Thái tử từ tay của dạ xoa Àlavaka, rồi Ngài cho cả 
hai đều quy y Tam bảo. Ngài phúc chúc: 

Xin cho Thái tử Àlavakakumàra được an lạc sống lâu! Àlavaka, con 
cũng được an lạc, sống lâu! Chúc các con được sự lợi ích, sự tiễn hoá cho 
mình và cho tắt cả chúng sinh. 

Đức Phật trao Thái tử Àlavakakumảra cho các quan và dạy rằng: 

- Này các con, các con hãy về tâu với Đức vua Àlavaka hãy nuôi nâng 
tử tế Thái tử Hatthaka Àlavakakumàảra trưởng thành cho Như Lai. 

Từ ấy, Thái tử Àlavakakumàra có tên là Hatthaka Àlavakakumàra. Bởi 
vì Thái tử được vị quan đỡ hai tay trao cho dạ xoa Àlavaka, Àlavaka lại đỡ 
hai tay kính dâng lên Đức Phật, rồi Đức Phật đỡ hai tay trao lại cho các 
quan (ử hai tay này sang hai tay khác, nên gọi là hatthaka). 

Các quan quân của triều đình vô cùng cảm kích trước tâm đại bi tế độ 
của Đức Phật, hết lòng thành kính đảnh lễ dưới chân Ngài, tán dương ca 
tụng oai lực của Ngài. Họ vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Đức Thế Tôn, từ giã dạ 
xoa Àlavaka, rồi xin phép khiêng kiệu Thái tử Hatthaka Àlavakakumàra trở 
lại hoàng cung. 

Trên đường trở về, dân chúng nhìn thấy khiêng kiệu Thái tử, trong lòng 
lo sợ bèn hỏi các quan: 

- Có phải dạ xoa Àlavaka chê Thái tử nhỏ quá không chịu ăn thịt, chỉ 
muốn ăn thịt người lớn chăng? 


Các quan nói trấn an dân chúng, rồi tường thuật lại rành rẽ những điều 
mắt thấy tai nghe cho mọi người an tâm. Từ thôn làng này, tin lan truyền 
nhanh qua thôn làng khác, ai ai cũng vui mừng đã thoát khỏi nạn tang tóc 
khổ đau. Toản thể dân chúng hướng về phía lâu đải của dạ xoa Àlavaka, nơi 
có Đức Thế Tôn đang ngự cung kính lễ bái Ngài và nói lên lời Sàđhu? 
Sàdhu?! Lành thay! Lành thay! 

Đã đến Ø1ờ đi khất thực, Đức Thế Tôn ngự ổi trước, còn dạ xoa Àlavaka 
ôm bát tiễn chân Ngài ra đến giữa đường, Đức Thế Tôn dừng lại, biết ý, dạ 
xoa Àlavaka dâng bát lên cho Ngài, đảnh lễ Ngài rồi trở về lâu đài của mình. 

Đức Thế Tôn chậm rãi đi vào thành Àlavi khất thực, Ngài đến một gốc 
cây thanh vắng gần cửa thành Àlavi để thọ thực và nghỉ trưa. 

Chuyện Đức Thế Tôn cảm hoá dạ xoa Àlavaka hung đữ đã lan truyền từ 
các xóm làng, cho đến kinh thành. Các quan kiệu Thái tử trở về hoảng cung 
tâu trình Đức vua được rõ mọi việc. Đức vua, Hoàng hậu, các quan cùng 
toàn thể hoàng gia vô cùng vui mừng khi được nhìn thấy lại mặt Thái tử. 
Lúc ấy, xa giá Đức vua Àlavaka, Hoàng hậu cùng đoàn tuỳ tùng ra khỏi 
hoàng cung, số đông dân chúng theo sau, đến hầu Đức Thế Tôn. Khi đến 
gần, Đức vua xuống kiệu từ xa, đi chân đến, thành kính đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, tất cả cũng đều đảnh lễ theo, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Đức vua bạch Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã cảm hoá dạ xoa Àlavaka như thế 
nào? Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức Phật thuyết giảng bài kinh ÀJayakasuffa, thuật lại rõ 
từng chỉ tiết cho hội chúng nghe về việc Ngài đã dùng pháp nhẫn nại để cảm 
hoá dạ xoa Àlavaka. 

Thời pháp chấm dứt, tất cả hội chúng thảy đều hoan hỷ, có số chư thiên, 
chư Phạm thiên, nhân loại gồm có 84.000 chúng sinh chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả tuy theo trình độ ba la mật của họ. 

Sau đó, Đức vua Àlavaka và dân chúng kinh thành Àlavi, hàng ngày 
đem lễ vật đến dâng cho dạ xoa Àlavaka đầy đủ. 

Thái tử Hatthaka Àlavaka đến tuổi trưởng thành thường đến hầu Đức 
Phật, nghe pháp, cúng dường bốn món vật dụng đến chư Tăng. Nhờ có đức 


tin trong sạch nơi Tam bảo, sự tỉnh tấn tiễn hành thiền tuệ, chắng bao lâu 
sau, Thái tử Hatthaka Àlavaka đã chứng đắc đến bậc Thánh Bất Lai, bậc 
Thánh thứ ba trong Phật giáo. 

Thái tử Hatthaka Àlavaka cùng nhóm cận sự nam tùy tùng thường tế độ 

những người khác bằng bốn pháp tế độ: 

1- Bồ thí của cải đến người khác. 

2- Nói lời chân thật, ngọt ngào dễ nghe. 
3- Hành động lợi ích cho mọi chúng sinh. 
4- Hoà đồng với mọi người. 

Đức Thế Tôn tán dương và ca ngợi Thái tử Hatthaka Àlavaka như sau: 

"Này chư Tỳ khưu, Hathaka Àlavaka là người có bốn pháp tế độ tôi 
thắng nhất trong hàng cận sự nam của Như Lai". 

Giải thích từ ngữ: 

- Pháp nước xoáy: là bôn pháp làm cho chúng sinh chìm đắm trong 
biển khô tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, không thê ngoi đầu nối lên 
được. 

Bồn pháp nước xoáy (ogha): 

I- Ngũ dục như nước xoáy làm chúng sinh chìm đắm trong sắc, thanh, 
hương, vị và xúc. 

2- Tà kiến như nước xoáy làm chúng sinh chìm đắm trong tà kiến sai 
lầm. 

3- Kiếp sanh như nước xoáy làm chúng sinh chìm đắm trong kiếp sanh 
cõi Dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. 

4- Vô Minh như nước xoáy làm chúng sinh chìm đắm trong si mê, 
không chứng ngộ chân lý Tứ Thánh đế. 

Saddhà: Đức tin, tin nơi Tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp; tin 
thiện nghiệp cho quả vui, ác nghiệp cho quả khổ. Đức tin là pháp dẫn đầu 
trong mọi thiện pháp, người có đức tin, có sự tinh tấn tiễn hành thiền tuệ, có 
thê chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, mới có thể vượt qua 
bốn pháp nước xoáy. 

Đức Phật dạy: nhờ đức tin người ta vượt qua bốn pháp nước xoáy. 


Chỉ có bậc Thánh Nhập Lưu mới có đức tin trong sạch hoàn toàn. 

Appamàda: Không dễ duôi, nghĩa là luôn luôn có chánh niệm là niệm 
thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là con đường duy nhất vượt qua biển 
khô tử sanh luân hồi. 

Anmnava: Biên khổ luân hồi, mọi cảnh khổ của mỗi chúng sinh, quanh 
quân trong vòng tử sanh luân hồi quá mênh mong bao la, sâu thắm như biển 
đại dương. 

Do đó, Đức Phật dạy: "Nhờ tâm không dễ duôi, có chánh niệm, chúng 
sinh vượt qua biển khô tử sanh luân hồi". 

Vìriya: Tâm tinh tấn, sự kiên trì cố gắng không ngừng để thiện tâm 
tăng trưởng. 

- Tinh tấn không đề cho ác pháp phát sanh. 

- Tinh tấn diệt ác pháp đã sanh. 

- Tĩnh tấn làm cho thiện pháp chưa sanh được phát sanh. 

- Tinh tấn làm cho thiện pháp đã phát sanh cảng thêm tăng trưởng đến 
sự chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt vô minh, tham ái 
và mọi ác pháp không còn dư sót. 

Dukkha: Khổ: khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh và khổ tử, khô tử sanh luân 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Do đó Đức Phật dạy: "nhờ tính tần, chúng sinh thoát khỏi khổ tử sanh 
luân hồi". 

Pamnà: Trí tuệ: ở đây đó là Arahán Thánh Đạo Tuệ, có khả năng diệt 
đoạn tuyệt tất cả mọi vô minh, tham ái, phiền não, ác pháp không còn dư sót. 

Parisujjhati: hoàn toàn trong sạch: tâm hoàn toàn trong sạch nghĩa là 
tâm không còn vô minh, tham ái, phiền não và mọi ác pháp, đó là tâm của 
bậc Thánh Arahán. 

Do đó Đức Phật dạy: "Nhờ trí tuệ chúng sinh trở nên hoàn toàn trong 


sạch". 
---oÚO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI 
NÀLÀGIRI 


Đức Phật cảm thắng được voi Nàlàgiri, do nhờ tâm từ. 


(Bộ Chú giải Jàtaka..., bộ Vinayapitaka...) 

Hoàng tử Devadatta là hoàng huynh của Công chúa Yasodharà, cả hai 
là con của Đức vua Suppabuddha dòng Sakya, (cậu ruột của Thái tử 
Siddhartha) và Hoàng hậu Amnttà (cô ruột của thải tử Siddhattha).Như vậy 
Hoàng tử Devadatta vừa là anh em cô cậu, vừa là anh vợ của Thái tử 
Siddhattha. 

Thái tử Siddhattha đi xuất gia, trở thành bậc Chánh Đăng Giác, một 
thời gian sau, Ngài ngự trở về kinh thành Kapilavatthu để tế độ phụ vương 
Suddhodana cùng hoàng tộc Sakya. Đức vua Suddhodana động viên, khuyến 
khích các Hoàng tử dòng Sakya đi xuất gia theo Đức Phật, cùng một lúc có 
1.000 Hoàng tử xuất gia trở thành Tỳ khưu và đều chứng đắc thành bậc 
Thánh Arahán. Sau đó Hoàng tử Devadatta cũng đi xuất gia trở thành Tỳ 
khưu cùng với năm Hoàng tử khác là: Hoàng tử Bhaddiya, Anuruddha, 
Ànanda, Bhagu và Hoàng tử Kimila. Sau khi trở thành Tỳ khưu các Ngài 
Đại Đức Bhaddiya, Đại Đức Anuruddha, Đại Đức Bhagu và Đại Đức Kimila 
đều chứng đắc thành bậc Thánh Arahán trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế; 
còn Đại Đức Ànanda chỉ chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, về sau khi 
Đức Phật tịch diệt Niết Bàn khoảng ba tháng bốn ngày sau mới chứng đắc 
thành bậc thánh Arahán. Riêng Tỳ khưu Devadatta chỉ chứng đắc bát thiền 
thế gian (4 bậc thiên hữu sắc và 4 bậc thiển vô sắc) và đắc thần thông, vẫn 
còn là phàm nhân, không phải là bậc Thánh nhân. 

Một thuở nọ, Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng đang ngự tại xứ 
Kosambì, các nhà phú hộ, vua chúa phát sanh đức tin trong sạch nơi Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, hàng ngày đem nhiều lễ vật đến cúng dường 
Đức Phật cùng chư Đại Đức SàrIputta, Đại Đức Mogøgallànà, Đại Đức 
Mahàkassapa, Đại Đức Bhaddiya, Đại Đức Anuruddha, Đại đức Ànanda.... 
còn Tỳ khưu Devadatta ít ai hỏi đến và cũng ít ai dâng cúng đặc biệt gì cả. 

Thế là Tỳ khưu Devadatta cảm thấy tự ái: "vốn ta cũng là Hoàng tử 
xuất thân từ dòng Sakya đi xuất gia trở thành Tỳ khưu, sao ít ai dâng cúng 
đến ta, ta không có nhiêu lợi lộc". Rồi lại nghĩ: "Bằng cách nào để cho ta có 
quyên thế và có nhiễu lợi lộc, ta không thể nào làm thân với Đức vua, các 
nhà phú hộ, vì những vị này có đức tín trong sạch nơi Đức Phát và các bậc 


Thánh nhân. Ta không dễ gì làm cho quỷ vị ấy tin ở ta được. Đức vua 
Bimbisảra có thái tử 4jdtasaffu còn nhỏ đại, chưa phân biệt rõ thiện - bắt 
thiện, phước - tội... ta có thể thuyết phục Thái tử tin theo ta được". 

Nghĩ xong, từ Kosambi Tỳ khưu Devadatta đi đến kinh thành Ràjagaha 
dùng thần thông hoá ra một đứa trẻ; từ hai tay, hai chân, cổ và đầu mỗi nơi 
hóa ra một con rắn, có sáu con rắn, mỗi con quấn vào người, bay lên hư 
không, đáp xuống ngồi trọn vào về của thái tử Ajàtasattu. 

AJàtasattu sợ hãi hỏi: Ngươi là a1? 

- Thưa Thái tử, tôi là Tỳ khưu Devadatta - Tỳ khưu Devadatta thưa. 

- Xin Ngài hóa trở lại con người thật đi! - Thái tử yêu cầu. 

Tỳ khưu Devadatta hoá trở lại là Tỳ khưu mặc y mang bát đứng trước 
mặt Thải tử. 

Thái tử vô cùng cảm phục phép thần thông của Tỳ khưu Devadatta, 
phát sanh đức tin nơi Tỳ khưu Devadatta, cho nên mỗi ngày sai lính đem 
500 cỗ xe chở cơm và thức ăn đến dâng cúng. 

Lợi lộc làm cho tâm tham của Tỳ khưu Devadatta càng thêm đen tối, 
nên tham vọng ngông cuông phát sanh: "7ø nên làm một vị Phật, cai quản 
nhóm Tỳ khưu Tăng”. 

Do nghĩ sai lầm như vậy, nên các bậc thiền và phép thần thông của Tỳ 
khưu Devadatta bị hư mất ngay. 

Sau đó, Đức Phật từ xứ Kosambi cùng chư Tỳ khưu Tăng du hành đến 
kinh thành Ràjagaha, ngự tại chùa Veluvana. Khi ấy chư Tỳ khưu đến bạch 
với Đức Phật về việc Tỳ khưu Devadatta đến thân cận với thái tử Ajảtasattu, 
mỗi ngày Thái tử sai lính đem 500 cỗ xe chở 500 nồi cơm và đồ ăn đến cúng 
dường Tỳ khưu Devadatta. 

Đức Phật dạy: 

- Này chư Tỳ khưu, danh và lợi phát sanh đối với Devadatta để tự hại 
mình, tự giết mình. 

Này chư Tỳ khưu, cũng ví như: 

Cây chuối trổ buông ra trái chín, tự hại mình. 

Cây tre trồ cờ ra hột, tự hại mình 

Cây sậy trồ cờ, tự hại mình. 


Ngựa Assatara có thai đúng tháng ngày sanh, hại ngựa mẹ. 
Cũng như vậy, danh và lợi đối với DevadaHa để tự hại mình, tự giết 
mình. 


_—-OÔO--- 


LÀN ĐẦU TIÊN TỲ KHƯU DEVADATTA OAN TRÁI VỚI ĐỨC 
PHẬT 


Một hôm, Đức Phật thuyết pháp giữa số đông các hàng Phật tử, chư Tỳ 
khưu, Tỳ khưu ni, Đức vua, phú hộ, dân chúng,... có Tỳ khưu Devadatta 
ngôi trong nhóm chư Tỳ khưu Tăng, Devadatta quỳ chấp tay bạch Đức Thế 
Tôn răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Ngài đã già rồi, lớn tuổi, quá thời lão 
niên. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Ngài nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, 
giao cho con lo việc cai quản chư Tỳ khưu Tăng, con lãnh đạo chư Tỳ khưu 
Tăng. 

Đức Phật nghe Devadatta bạch như vậy bèn dạy răng: 

- Này Devadatta, chăng nên vậy đâu! Con chớ nên có tham vọng lãnh 
đạo chư Tỳ khưu Tăng. 

Tỳ khưu Devadatta bạch lần thứ nhì và lần thứ ba cũng như vậy, và cả 
ba lần Đức Phật đều không chấp thuận. Ngài dạy: 

- Này Devadatta, đối với Sàriputta và Moggallàna mà Như Lai cũng 
không trao quyền lãnh đạo chư Tỳ khưu Tăng, huống hồ đối với con, là 
người tham đắm trong lợi lộc thấp hèn, như dùng đồ nước miếng, làm sao 
Như Lai trao quyền hành cho con được. 

Tỳ khưu Devadatta nghe Đức Phật ca tụng Đại Đức SảrIputta và Đại 
Đức Mosggallàna, còn chê trách mình dùng vật dụng phát sanh không trong 
sạch, như đồ nước miếng, giữa các hàng Phật tử, nên tức giận đảnh lễ Đức 
Phật bỏ đi ra. 

Tỳ khưu Devadatta đến gặp thái tử Ajàtasattu, khuyến dụ thái tử nên 
giết vua cha lên ngôi vua, còn y sẽ giết Đức Phật rồi thay thế Phật. 


Thái tử Ajàtasattu mang con dao lén vào phòng chờ giết vua cha, bị bại 
lộ, các quan bắt quả tang dẫn đến trình Đức vua Bimbisàra phán xét. 

Đức vua tra hỏi thái tử: 

- Này hoàng nhi, tại sao con có ý định giết cha? 

- "Tâm phụ vương, con muốn lên ngôi làm vua. " -Thái tử tâu. 

Đức vua dạy rằng: 

- Này hoàng nhi, con muốn lên ngôi thì cha truyền ngôi vua lại cho con. 

Đức vua Bimbisàra truyền ngôi, làm lễ đăng quang thái tử Ajàtasattu 
lên ngôi vua ở kinh thành RàJagaha trị vì xứ Magadha. 

Thái tử AJàtasattu được lên ngôi vua, tâm vô cùng hoan hỷ báo tin 
mừng cho Tỳ khưu Devadatta, Tỳ khưu Devadatta ác tâm bày kế giết Đức 
vua Bimbisàra để trừ hậu họa giành lại ngôi báu. 

Đức vua Ajàtasattu bắt vua cha giam trong nhà tù, lệnh cấm đem vật 
thực nuôi dưỡng và cầm không được ai đến thăm viếng ngoại trừ mẫu hậu, 
về sau cũng cắm luôn mẫu hậu. 

Thái thượng hoàng Bimbisàra không có vật thực nuôi dưỡng thân thể, 
nhưng nhờ nhập Thánh quả định Nhập Lưu và đi kinh hành nên vẫn kéo dài 
sự sống còn. Vua Ajàtasattu biết vậy, cho người thợ cạo đem dao rạch bàn 
chân3 xoa dầu, xát muối, hơ lửa không còn đi được nữa, về sau không lâu, 
đức Thái thượng hoàng băng hà tái sanh làm thiên nam ở cõi Tứ đại thiên 
vương tên là Janavasabha. 

Thái thượng hoàng Bimbisàra băng hà cùng ngày với Hoàng tử 
Udayabhadda con của Đức vua AJàtasattu hạ sanh. 

Các quan trước tiên tâu Đức vua răng: 

- Tâu bệ hạ, Hoàng hậu đã hạ sanh Hoàng tử. 

Đức vua nghe các quan tâu như vậy, tình thương con dạt dào trồi lên 
nghĩ rằng: "khi ta sanh ra đời, chắc chắn phụ hoàng ta cũng thương ta như 
vậy”. 

Đức vua liền ra lệnh: 

- Các quan hãy đi mau, thả phụ hoàng ta ra! 

Nhưng hỡi ôi! còn người đâu mà thả ra được nữa! 


Các quan tiếp theo tâu rằng: Thái thượng hoàng đã băng hà hôm nay 
rồi! 

Đức vua Ajàtasattu vô cùng hối tiếc đi tìm mẫu hậu, nghe mẫu hậu 
thuật lại, biết rõ tình thương con của phụ hoàng vô hạn, Đức vua khóc than 
thảm thiết, tổ chức làm lễ táng phụ hoảng rất trọng thẻ. 

Đức vua Ajàtasattu nghe lời Tỳ khưu Devadatta phạm frọng tội giết 
cha thuộc ngũ vô gián nghiệp. 

_—-OoÔO--- 


TỲ KHƯU DEVADATTA ÂM MƯU GIÉT ĐỨC PHẬT 


Một hôm Tỳ khưu Devadatta tìm đến vua Ajàtasattu và yêu cầu Đức 
vua tuyên chọn một số tay thiện xạ về cung nỏ để giết Đức Phật. Đức vua 
chấp thuận, truyền lệnh gọi quân lính đến bảo rằng: Các ngươi hãy chấp 
hành theo lệnh của Ngài Devadatta. 

Devadatta bí mật chia thành năm nhóm, mỗi nhóm hoàn toàn không 
biết nhau, chỉ tuân hành theo lệnh của y, nhóm thứ nhất một xạ thủ, Tỳ khưu 
Devadatta ra lệnh rằng: 

- "Ngươi hãy đến giết Sa môn Gotama ở chỗ này, sau khi giết Sa môn 
Gotama xong, đi theo con đường này trở về lãnh thưởng". 

Nhóm thứ nhì có 2 xạ thủ, Tỳ khưu Devadatta ra lệnh: 

- "Hai ngươi hãy giết người từ con đường này trở lại, rồi đi theo con 
đường này trở về lãnh thưởng". 

Nhóm thứ ba có 4 xạ thủ, Tỳ khưu Devadatta ra lệnh: 

- "Các ngươi hãy giết hai người từ con đường này trở lại, rồi đi theo 
con đường này trở về lãnh thưởng". 

Nhóm thứ tư có 8 xạ thủ, Tỳ khưu Devadatta ra lệnh: 

- "Các ngươi hãy giết bốn người từ con đường này trở lại, rồi đi theo 
con đường này trở về lãnh thưởng". 

Nhóm thứ năm có I6 xạ thủ, Tỳ khưu Devadatta ra lệnh: 

- "Các ngươi hãy giết tảm người từ con đường này trở lại, rồi đi theo 
con đường này trở về lãnh thưởng". 

_—-OoÔO--- 


THI HÀNH LỆNH TỶ KHƯU DEVADATTA 


Nhóm thứ nhất, một xạ thủ, mang cung nỏ đến chỗ mà Tỳ khưu 
Devadatta đã chỉ định, nhìn thấy Đức Phật, khi đến gần phát sanh tâm run sợ 
đến nỗi cứng đơ người, không cử động được. Đức Phật bèn gọi: 

- Này con, con đừng sợ, hãy lại đây với Như Lai. 

Người xạ thủ lắng nghe giọng nói dịu dàng, ngọt ngào phát ra từ tâm 
đại bi của Đức Phật, tâm trở lại bình tĩnh an lạc, thân cử động được, ném bỏ 
cung nỏ, cung kính đến hầu đảnh lễ dưới chân Ngài, quỳ xin tạ tội. Đức Phật 
tha tội rồi thuyết pháp tế độ, người xạthủ lắng nghe pháp, rồi thực hành theo 
lời giáo huấn của Ngài, liền chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu 
Thánh Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, xin quy y nơi Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng. Đức Phật chấp thuận cho Quy y theo Siêu tam giới 
(lokuftarasarana), rồi Ngài dạy rằng: 

- Con chớ nên trở về theo con đường do Tỳ khưu Devadatta chỉ dẫn, mà 
con nên ổi theo con đường này sẽ được an toàn tánh mạng. 

Nhóm thứ nhì có hai xạ thủ mai phục trên con đường chờ xạ thủ thứ 
nhất trở lại, chờ lâu không thấy, lần theo con đường ấy thì nhìn thấy Đức 
Phật ngồi một mình, hai người xạ thủ liền bỏ cung nỏ đến hầu đảnh lễ Ngài, 
ngồi nghe pháp rồi thực hành theo lời giáo huấn của Ngài, liền chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu 
rồi xin quy y nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Phật chấp thuận cho 
quy y theo Siêu tam giới, rồi Đức Phật chỉ dạy: 

- Các con chớ nên trở về theo con đường do Tỳ khưu Devadatta chỉ 
dẫn, mà nên đi theo con đường này sẽ được an toàn tánh mạng. Nhóm thứ ba 
có 4 xạ thủ, nhóm thứ tư có § xạ thủ, nhóm thứ năm có 16 xạ thủ, mỗi nhóm 
chờ lâu không thấy, đi lần theo con đường ấy thì nhìn thấy Đức Phật ngồi 
một mình, họ bỏ cung nỏ đến hầu đảnh lễ Ngài, ngồi nghe pháp rồi thực 
hành theo lời giáo huấn của Ngài, liền chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, 
Nhập Lưu Thánh Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu rồi xin quy y nơi Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Phật chấp thuận cho Quy y theo Siêu tam 
ĐIỚI. 


Người xạ thủ thứ nhất trở về vào trình với Tỳ khưu Devadatta: 

- Con không thê giết Đức Phật được, Ngài là bậc đại oai lực, khi con 
nhìn thấy đã phát run sợ đến nỗi đứng đơ người không cử động được. Nhờ 
tâm đại bi của Đức Phật gọi con đến, con mới hoàn hồn tỉnh lại, thân mới cử 
động được.... 

Tỳ khưu Devadatta nghe trình như vậy, la hét: 

- Thôi thế là đủ! Ngươi giết Sa môn Gotama không được, vậy tự tay ta 
giết. 

_—-Oo0O--- 


TỲ KHƯU DEVADATTA CÓ GIÉT ĐỨC PHẬT 


Sau lần âm mưu ra lệnh cho các xạ thủ giết chết Đức Phật không thành, 
Tỳ khưu Devadatta rất căm tức muốn tự mình giết Đức Phật. Một hôm, Đức 
Thế Tôn đang đi kinh hành dưới chân núi Gijjhakùta, Tỳ khưu Devadatta 
nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để giết Đức Phật, ông liền mò leo lên đỉnh núi, 
quan sát đường lăn tảng đá xuống, rồi dùng cây làm đòn bẩy bật một tảng đá 
lớn lăn xuống chỗ Đức Phật đang đi kinh hành với tác ý ác tâm giết Đức 
Phật. Tảng đá lớn lăn nhanh xuống. Thật phi thường thay! Có hai tảng đá 
lớn hơn gấp bội đồng nghiêng đầu chụm lại, ngăn chặn tảng đá kia làm vỡ ra 
một mảnh nhỏ văng trúng nhằm bàn chân của Đức Phật làm cho bàn chân 
Ngài bằm máu và sưng lên. 

Đức Phật quở trách Tỳ khưu Devadatta: 

- Này Devadatta, con người vô dụng! Con có ác tâm muốn giết Như 
Lai, nhưng mà đối với Như Lai chỉ bị bằm máu mà thôi, như vậy, con đã 
tạo ác trọng nghiệp lón tồi! 

Đức Phật gọi chư Tỳ khưu dạy răng: 

- Này chư Tỳ khưu, Devadatta đã phạm tội, có ác tâm muốn giết Như 
Lai, nhưng mà không thể giết Như Lai được, chỉ làm bằm máu ở bàn chân 
của Như Lai. Như vậy, lần đầu tiên Tỳ khưu Devadatta đã phạm trọng tội 
lớn là làm bẩm máu bàn chân( lohituppàdaka) của Như Lai thuộc ngữ vô 
gián nghiệp. 


Vết thương của Đức Phật, nhờ vị lương y ]ìvaka tận tâm cứu chữa, mô 
xẻ lẫy máu bằm ra và thoa thuốc nên không bao lâu, bàn chân của Ngài đã 
bình phục. 

Chư Tỳ khưu được biết Tỳ khưu Devadatta có ác tâm muốn giết Đức 
Thế Tôn, vì vậy, chư Tỳ khưu chia từng nhóm canh gác bảo vệ Đức Phật, có 
nhóm học kinh, tụng kinh; có nhóm đi kinh hành chung quanh Gandhakuti 
nơi Đức Phật đang ngự. Đức Thế Tôn nghe tiếng tụng kinh bèn hỏi Đại Đức 
Ànanda, Đại Đức Ànanda bạch với Đức Thế Tôn là chư Tỳ khưu chia thành 
từng nhóm canh gác, bảo vệ Đức Thế Tôn, không để Tỳ khưu Devadatta đến 
làm hại Ngài. 

Đức Phật bèn dạy Đại Đức Ànanda gọi chư Tỳ khưu mà dạy rằng: 

"Atthànametam=n Bhikkhave anavakàso, yam parùpakkamena 
Tathàgatfam Jìvità yoropeyya. 

Anupakkamena Bhikkhave Tathàgatà parinibbàyanti... "". 

“Này chư Tỳ khưu, điều chẳng bao giờ xảy ra là việc giết hại Đức Phật 
do sự cô găng của người khác. Này chư Tỳ khưu, chư Phật tịch diệt Niết Bàn 
hoàn toàn không phải do sự cô gắng của một ai cả. Này chư Tỳ khưu, các 
con nên trở về chỗ ở của mình. Không một qi cõ thể làm hại được Như Lai. 
Các con chớ bận tâm bảo vệ sanh mạng của Nhự Lai..." (Vinayapiaka, 
Cnhlavageaq). 

-—-oÚO--- 


CẢM THĂNG VOI NÀLÀGIRI 


Đức Thế Tôn đã bình phục như thường, một hôm Ngài cùng chư Tăng 
đi vào thành Ràjagaha để khát thực. Tỳ khưu Devadatta chăm chú nhìn Đức 
Phật có đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp trang nghiêm, nghĩ răng: "Phần đông 
người ta nhìn thấy Sa môn Gotama như vậy, thì phát sanh đức tin trong sạch 
và lòng tôn kính, lại còn có Phật lực phi thường, cho nên không một người 
nào có đủ can đảm đến gân để giết hại Sa môn Gotama được. Họa may chỉ 
có loài súc sanh không biết gì về Ân Đức Phật mới có thể hại Sa môn 
Goftama được mà thôi. Vậy ta nên dùng voi Nàlàgiri hung đữ của Đức vua 
AjàtasatIu kia để giết hại Sa môn Gotama". 


Tỳ khưu Devadatta đến gặp vua Ajàtasattu trình tâu âm mưu dùng voi 
Nàlàgrri hung dữ để sát hại Đức Phật, được Đức vua chấp thuận và truyền 
lệnh gọi quản tượng đến bảo rằng: 

- Ngươi hãy nghe theo lệnh của thầy Devadatta, ngày mai cho voi 
Nàlàgiri uống rượu say rồi thả ra theo đường nào mà Sa môn Gotama đi vào 
thành để khất thực. 

- Ngày thường, ngươi cho hung tượng Nàlàgiri uống bao nhiêu hũ 
rượu? - Tỳ khưu Devadatta hỏi. 

- Tám hũ, thưa Ngài - Quản tượng thưa. 

Tỳ khưu Devadatta ra lệnh: 

- Vậy ngày mai, ngươi phải cho hung tượng Nàlàgiri uống 16 hũ rượu, 
say điên cuồng rồi thả ra theo con đường mà Sa môn Gotama đi vào thành 
để khất thực, để nó chạy thắng đến giết chết Sa môn Gotama. 

Quản tượng chỉ còn biết tuân lệnh mà thôi. 

Vua Ajàtasattu truyền lệnh các quan trong kinh thành thông báo cho 
dân chúng trong thành biết. "Vào ngày mai, quản tượng sẽ thả voi Nàlàgiri 
hung dữ ra đường, vậy toàn thể dân chúng trong thành hãy làm xong công 
việc từ sảng sớm rồi trở về nhà đóng cửa ở trong nhà, cấm không được ai đi 
lại ở ngoài đường ”. 

Dân chúng trong thành biết tin Tỳ khưu Devadatta âm mưu dùng voi 
Nàlàgiri hung dữ để giết Đức Phật và đã được vua Ajàtasattu chấp thuận. Vì 
vậy, những người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam bảo 
dẫn nhau đến chùa Veluvana bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, sáng ngày mai, Tỳ khưu Devadatta âm mưu 
dùng voi Nàlàgiri hung dữ để giết hại Ngài, vua Ajàtasattu đã chấp thuận. 
Như vậy, sáng ngày mai, kính xin Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu Tăng 
không nên đi vào thành khất thực, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng 
con được mang vật thực đến chùa để cúng dường Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ 
khưu Tăng. 

Đức Thế Tôn không chấp thuận hoàn toàn lời thỉnh cầu của dân chúng 
trong thành Ràjagaha, Ngài dạy rằng: 


- Ngày mai, Như Lai sẽ cảm thắng voi Nàlàgiri, đồng thời cảm hoá 
được một số nhóm ngoại đạo. Vì vậy, Như Lai cùng chư Tỳ khưu Tăng đông 
đảo sẽ đi vào thành Ràjagaha. Sau khi cảm thắng voi Nàlàgiri xong, Như Lai 
cùng chư Tỳ khưu Tăng sẽ ra khỏi thành trở về chùa Veluvana, khi ấy các 
con đem vật thực đến chùa dâng cúng chư Tỳ khưu Tăng có Như Lai chủ trì. 

Nhóm cận sự nam - nữ hiểu ý Đức Phật, đảnh lễ Ngài trở về với lòng 
tôn kính Đức Phật vô hạn. 

Như thường ngày, ban đêm vào cuối canh, Đức Thế Tôn nhập đại bi 
định, xả định quán xét chúng sinh có duyên lành đặc biệt nên tế độ. Bằng 
Phật nhãn, Ngài nhìn thấy rõ trong lúc cảm thăng voi Nàlàgiri băng tâm từ, 
đồng thời có 84.000 chúng sinh có duyên lành chứng đắc Thánh Đạo, Thánh 
Quả tuỳ theo ba la mật của mình. 

Vào sáng hôm ẫy, Đức Phật gọi Đại Đức Ànanda dạy rằng: 

- Này Ànanda, con nên thông báo cho tất cả chư Tỳ khưu ở 18 đại tự 
viện, sáng nay cùng đi với Như Lai vào thành RàJagaha. 

Sáng hôm ấy, trong thành Ràjagaha có số cận sự nam - nữ bảo nhau 
rằng: "Hôm nay chúng ta sẽ tận mặt nhìn thấy Đức Phật cảm thắng được voi 
hung ác Nàlàgiri một cách phi thường", nên họ leo lên tầng nhà cao hay mái 
nhà để quan sát cho rõ. 

Còn một số dân chúng thuộc nhiều môn phái ngoại đạo, họ bảo nhau 
rằng: "Voi Nàlàgiri rất hung ác, có sức mạnh phi thường, không biết gì về 
Ân Đức Phật, hôm nay chúng ta được tận mắt nhìn thấy thân thể của Sa môn 
Goftama bị chà nát dưới bàn chân của voi hung ác Nalagrri...", nên họ cũng 
leo lên tầng nhà cao hay mái nhà để quan sát. 

Khi ấy, nhóm quản tượng cho voi Nàlàgiri uống 16 hũ rượu theo lệnh 
của Tỳ khưu Devadatta. Voi Nàlàgrri sáng nay say như điên, được thả ra trên 
con đường ngược chiều với lộ trình của Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng 
đang đi vào thành Ràjàgaha. Voi Nàlàgiri nhìn thấy Đức Thế Tôn từ xa ngự 
đến liền cong vòi, quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thắng đến nơi Đức Thế Tôn 
ví như quả núi nghiêng đồ về phía Ngài. 

Chư Tỳ khưu thấy vậy bèn bạch với Đức Thế Tôn: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, voi Nàlàgiri rất hung ác, sát nhân, đang say 
như điên chạy đến đây, chúng con kính thỉnh Đức Thế Tôn trở lại. Bạch 
Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ khưu: 

- Này chư Tỳ khưu, các con đừng có sợ hãi, không có một ai có thể làm 
hại Như Lai được, Như Lai sẽ cảm thắng voi Nàlàgiri này. 

Lúc ấy, Đại Đức Sàriputta liền bạch Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, thông thường có việc gì xảy đến với phụ 
thân, phận sự ấy thuộc về đứa con trưởng. Kính bạch Đức Từ Phụ, cho phép 
con cảm hoá voi Nàlàgiri ấy. 

Đức Thế Tôn bảo với Đại Đức Sàriputta rằng: 

- Này SàrIputta con, oal lực của bậc Thánh Thanh Văn kém oal lực của 
Đức Phật, vậy con hãy để việc này cho Như Lai. 

Sau đó, 80 vị Thánh Thanh Văn đại đệ tử tuần tự xin phép Đức Phật 
cảm hoá voi Nàlàgiri, nhưng Đức Thế Tôn không chấp thuận vị nảo cả. 

Lúc ấy, Đại Đức Ànanda không thể nào đứng yên nhìn sự nguy hiểm 
đến tánh mạng của Đức Phật, vì quá kính yêu Ngài, Đại Đức nghĩ rằng: Voi 
Nàlàgiri hung ác này hãy giết chết ta trước, ta quyết hy sinh tánh mạng thay 
cho Đức Phật, nên Đại Đức vội vàng bước ra đứng chắn trước mặt Đức Phật. 

Đức Thế Tôn dạy bảo rằng: 

- Này Ànanda, con hãy tránh sang nơi khác, không được đứng trước 
Như Lai. 

Đại Đức Ànanda vẫn không chịu tránh, bèn bạch với Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Voi Nàlàgiri rất hung ác, nó giết chết con trước khi đụng đến Đức Thế 
Tôn. 

Đức Thế Tôn bảo Đại Đức Ànanda tránh sang nơi khác đến ba lần như 
vậy mà Đại Đức vẫn đứng yên. Do vậy, Ngài phải dùng đến thần thông bắt 
buộc Đại Đức Ànanda tránh sang nơi khác, Đức Thế Tôn đứng trước chư Tỳ 
khưu Tăng. 

Bỗng nhiên, có một người đàn bà đang ăm con, nhìn thấy voi Nàlàgïri 
đang lao tới với tốc độ kinh khủng, bà quá đỗi khiếp đảm nên để đứa con 


mình xuống đường tìm nơi thoát thân, hung tượng Nàlàgiri đuổi theo người 
đàn bà, nhưng không thấy bèn trở lại đưá trẻ đang nằm gần Đức Phật, đứa bé 
thấy voi sợ quá khóc lớn, Đức Phật niệm rải tâm từ đến voi Nàlàgrri rồi gọi 
bằng một giọng phạm âm ngọt ngào trìu mến: 

- Này Nàlàgiri con yêu quý, người ta cho con uống 16 hũ rượu mạnh 
làm cho con say điên cuồng, họ không có ý giết hại người khác, thật ra họ cố 
ý nhờ con giết hại Như Lai, con hãy đến đây với Như Lai, Nàlàgiri yêu qúy! 

Voi Nàlàgiri hung ác nghe giọng phạm âm ngọt ngào trìu mến của Đức 
Phật, liền mở mắt, ngâng đầu, nhìn thấy kim thân Đức Phật toả ánh từ bị, 
cơn say điên cuồng tan biến mất, tâm thức tỉnh. Do nhờ oai lực của Đức 
Phật, voi Nàlàgiri hạ vòi xuống, ngoan ngoãn đi lần đến quỳ một cách cung 
kính dưới bàn chân Đức Phật. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn dạy voi Nàlàgiri rằng: 

Này Nàlàgiri, con yÊH quý, 

Con là voi thuộc hàng súc sanh, 

Như Lai là Đức Phật, gọi là voi chúa, 

Kế từ nay con không nên hung ác sát nhân nữa. 

Con nên có tâm từ đối với tất cả chúng sinh. 

Đức Thế Tôn rải tâm từ đến voi Nàlàgïri, rồi đưa bàn tay phải vuốt trên 
đầu voi và khuyên dạy rằng: 

“Này Nàlàgtri, con VÊH quý, 

Con là voi con có Vòi, 

Chớ nên hại voi chúa cao thượng là Như Lai. 

Vì sự làm hại voi chúa cao thượng, 

Là nhân đem lại sự đau khổ cho con, 

Người nào làm hại voi chúa cao thượng, 

Người ấy không được tải sanh cảnh giới an lạc. 

Này Nàlàgtri con yÊH quý, 

Con chớ nên say mê, không nên dễ duôi nữa, 

Vì sự dễ duôi quên mình, tạo nên ác nghiệp, 

Phải sa vào cảnh ác đạo, chịu khổ lâu dài, 

Con nên tạo thiện nghiệp, để được sự an lạc, 


Được tải sanh thiện cảnh, hưởng an lạc lâu dài”. 

Đức Phật thuyết pháp tế độ voi Nàlàgiri, toàn thân tâm của voi Nàlàgiri 
phát sanh hý lạc chưa từng có. Nếu không phải là loài súc sanh, sau khi nghe 
pháp xong, chắc chắn nó đã chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả (ø6ưng vì là 
loài súc sanh nên không thể chứng đắc). 

Dân chúng trong thành Ràjàgaha tận mắt nhìn thấy Đức Phật cảm thăng 
hung tượng Nàlàgïri trở nên hiền lành một cách phi thường, kỳ diệu như thé, 
cho nên họ vô cùng hoan hỷ vỗ tay reo hò vang dội, họ ném những đồ trang 
sức vòng vàng châu báu xuống thân mình voi Nàlảgiri thành đống. Từ đó, 
voi Nàlàprri có tên là voi Dhanapàlaka (voi giữ gìn của cải). Đức Phật cho 
hiền tượng Dhanapảlaka thọ ngũ giới, hiền tượng nằm mọp xuống lấy vòi 
hút bụi ở bàn chân của Đức Phật, rồi phun lên đầu của mình tỏ lòng tôn kính 
Đức Phật. 

Voi Dhanapàlaka đi lùi ra xa một đoạn đường, cúi đảnh lễ Đức Phật rồi 
trở về chỗ ở của mình; kế từ hôm ấy voi Dhanapàlaka rất hiền lành dễ mến. 
Đức Phật cảm thắng hung tượng Nàlàgiri rồi Ngài chú nguyện rằng: “ca cải 
người chủ nào được hoàn lại cho người chủ ấy", tức thì tất cả của cải đều trở 
lại người chủ. 

Sáng hôm ấy, Đức Phật đã cảm thăng được voi Nàlàgiri xong và nhân 
cơ hội này, Ngài thuyết pháp tế độ chúng sinh gồm có 84.000 chứng đắc 
Thánh Đạo, Thánh Quả tùy theo ba la mật của mình, Đức Phật không đi vào 
thành Ràjàgaha đề khất thực, mà Ngài dẫn đầu đoàn Tỳ khưu Tăng đông đảo 
ra khỏi thành ngự về chùa Veluvana. 

Dân chúng kinh thành RàJàgaha vui mừng, cùng nhau mang theo những 
vật thực ngon lành đến chùa Veluvana đề cúng dường chư Tỳ khưu Tăng, có 
Đức Thế Tôn chủ trì với tâm vô cùng hoan hý và tôn kính. Họ được nhìn 
thấy Đức Phật đã cảm thắng hung tượng Nàlàgiri trở nên hiền tượng có ngũ 
giới, kể từ nay về sau voi Nàlàgiri không còn đáng kinh sợ nữa, mà trở nên 
đáng yêu quý hơn, cho nên họ cùng tán dương ca tụng Đức Phật bằng bài kệ: 

"Người ta dạy voi hay ngựa, 

Băng móc sắt, bằng roi mây 

Nhưng thật phi thường thay! 


Đức Thể Tôn bậc đại bi, 
Cảm hoá voi Nalagiri hung đữ, 
Chẳng cần dùng đến móc sắt, 


Và cũng không có roi mây!” 


Chú thích: 
* Giai đoạn cuối cuộc đời Tỳ khưu Devadatta 


Tỳ khưu Devadatta bị mọi người chê trách thậm tệ về những hành động 
ác mà y đã tạo, cho nên vua A]àtasattu không còn tin nơi y nữa, ngưng hộ độ 
500 xe vật thực dâng cúng mỗi ngày, còn Tỳ khưu Devadatta đi khất thực, 
dân chúng không đề bát nữa, những quyên lực và lợi lộc bị suy thoái hoàn 
toàn. 

Cuối cuộc đời của Tỳ khưu Devadatta bị bệnh nặng, muốn đến hầu 
đảnh lễ Đức Phật sám hối trước khi chết. Devadatta nhờ những người học 
trò khiêng giường đến chùa Jetavana, nghỉ bên hồ nước gần chùa đề tắm rửa 
cho y. Khi Tỳ khưu Devadatta từ trên giường vừa chạm đôi chân xuống 
đất, mặt đất né ra rút y xuống. Khi còn lại hai bàn tay, y chấp tay đưa lên 
cao: “Xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật” rồi chìm sâu trong lòng đất. 

Tỳ khưu Devadatta sau khi chết, do năng lực của ác trọng nghiệp cho 
quả tái sanh vảo đại địa ngục AviclI, chịu quả khổ do ác nghiệp mà y đã tạo; 
khi mãn ác nghiệp rồi, đến kiếp vị lai sau này được trở lại tái sanh làm 
người. 

Đức Phật thọ ký rằng: ứừ kiếp trái đất này về sau, trải qua hơn một trăm 
ngàn đại kiếp trái đất nữa, kiếp vị lai của Tỳ khưu Devadatta sẽ chứng đắc 
thành Đức Phật Độc Giác có danh hiệu Atthissara. 


* Cuộc đời Đức vua Ajàtasattu 


Đức vua AJàtasattu thân cận với Tỳ khưu Devadatta phạm phải trọng 
tội giết cha, khi Đức vua nghe tin Tỳ khưu Devadatta bị đất rút, nên phát 
sanh tâm sợ hãi kinh hồn; nhờ ngự y Jìvaka dẫn đến hầu Đức Phật xin sám 
hối tội lỗi của mình đã tạo. Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua; nêu Đức 
vua không phạm trọng tội giết cha, thì khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong, 
có thê chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh Nhập Lưu; nhưng vì đã phạm vô gián nghiệp chắc chắn phải sa 


vào địa ngục, cho nên Đức vua không thê chứng đắc Thánh Đạo - Thánh 
Quả nào; Đức vua chỉ phát sanh đức tin trong sạch, xin quy nơi Tam bảo, trở 
thành người cận sự nam tận tâm lo hộ độ Tam bảo. 

Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn được 3 tháng 4 ngày chính Đức vua 
lo hộ độ chư Thánh Tăng trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất tại động 
Sattapanni gần thành Ràjagaha gồm có 500 bậc Thánh Arahán, do Ngài Đại 
Đức Trưởng lão Mahàkassapa chủ trì. Mặc dầu phước thiện lớn lao như vậy, 
Đức vua cũng không tránh khỏi sa vào cảnh địa ngục. Đáng lẽ Đức vua sau 
khi chết, do năng lực của ác trọng nghiệp cho quả tái sanh vào đại địa ngục 
Avici, song nhờ phước thiện ấy, nên chỉ tái sanh vào địa ngục Lohakumbhì 
suốt 60.000 năm, đến khi mãn ác nghiệp, được trở lại tái sanh làm người, 
kiếp vị lai sau này sẽ chứng đắc thành bậc Độc Giác Phậrcó danh 
hiệu VVưàri. 


_—-OÔO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TƯ - ĐỨC PHẬT CẢM HÓA ANGULIMÀLA 
Đức Phật cảm hóa được kẻ cướp sát nhân Angulimàla, do nhờ phép thân 
thông. 

(Theo Chú giải Kinh Angulimdlasufavannanà - Bộ chủ giải 
MaJjhimapannàsa, kinh Anguliinàlasuftavannanà). 

Đại đức Angulimảla vốn tên thật là Ahimsaka xuất thân từ dòng dõi Bà 
la môn, trong một gia đình quý tộc nhiều đời. Thân mẫu Ngài tên Mantanì; 
thân phụ Ngài tên Gagøa, là quân sư tài đức khả kính của Đức vua Pasenadi 
trị vì xứ Kosala. 

Trong đêm Ngài sinh ra đời, một hiện tượng lạ thường chưa từng có đã 
xảy ra: tất cả vũ khí ở trong thành đều phát ra ánh sáng chói lòa; ngay cả 
thanh gươm báu của Đức vua Pasenadi nằm ở trong bao, đặt trong căn 
phòng ngủ, cũng phát ra ánh sáng thép lạnh buốt, làm cho Đức vua kinh 
hoàng. 

Ông Bà la môn, thân phụ của Ngài Angulimàla, nhìn thấy hiện tượng 
như vậy, liền bước ra hiên nhìn lên trời xem thiên văn, giữa hư không vời 
vợi một ngôi sao ”kẻ cướp sát nhân” vừa xuất hiện. Ông nhằm tính một 
hồi, rồi cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ngôi sao ấy chính là biểu hiệu số mạng 


con trai vừa mới chảo đời của ông. Sau nây nó sẽ trở thành ứên cướp giết 
người khét tiếng! 

Là quân sư của Đức vua, người nắm cán cân công lý và sự an nguy cho 
xã tắc, ông Bà la môn không cho phép mình vì tình riêng mà dấu kín mầm 
móng tai họa, nên trời vừa sáng, ông đã vào chầu Đức vua Pasenadi tâu 
rằng: 

- Đêm qua bệ hạ ngủ có được an giấc hay không? 

Đức vua đáp: 

- Thưa quân sư khả kính, Trẫm có ngủ yên được đâu! Không biết điềm 
xấu gì xảy ra mà thanh gươm báu của Trẫm đặt ở trong bao lại phát ra ánh 
sáng chói lòa rất là khủng khiếp. Trẫm lo sợ có điều tai họa gì đó liên quan 
đến tánh mạng của Trẫm, hoặc có chuyện bất trắc gì xảy ra cho ngai vàng 
của Trẫm chăng? 

- Tâu bệ hạ - vị quân sư mau mắn đáp - đêm qua hạ thần có xem thiên 
văn, quả thật có một hung tinh vừa xuất hiện. Nhưng điềm xấu ấy không liên 
hệ gì đến tánh mạng cũng như ngai vàng của bệ hạ. 

Tâu bệ hạ, không những chỉ riêng thanh gươm báu của bệ hạ, mà còn 
tất cả các loại vũ khí ở trong thành đều phát ra ánh sáng: đó là do năng lực 
ác nghiệp của con trai hạ thần vừa mới ra đời đêm qua. 

Đức vua ngạc nhiên: 

- Có chuyện như vậy sao! Quân sư hãy nói rõ cho Trẫm nghe! 

- Tâu bệ hạ, con trai hạ thần vừa mới hạ sanh đêm qua ứng vảo vị hung 
tinh ấy. Sau nầy, nó sẽ trở thành tên cướp sát nhân rất nguy hiểm. 

- Thật vậy sao? Đức vua hỏi. Nó sẽ trở thành tên cướp sát nhân? - chỉ là 
một tên cướp sát nhân thôi, hay là thủ lãnh một nhóm trộm cướp chuyên 
giết người, cướp của, dã man, tàn bạo, phá xóm, phá làng... và đe dọa cả 
ngai vàng của Trẫm? 

- Không phải vậy, tâu bệ hạ! Nó chỉ là một tên cướp. Một mình nó thôi. 
Tuy chăng tôn thương gì đến bệ hạ và ngai vàng, nhưng để tránh những tai 
họa về sau, thần xin phép bệ hạ cho thần được giết chết nó khi đang còn nhỏ. 

Đức vua Pasenadi vốn là một vị vua hiền đức, nghe vậy liền có lời can 
ngăn: 


- Đừng nên làm như thế, thưa quân sư khả kính! Nếu chỉ là một mình 
nó thì không thê gây ra tai họa lớn lao được. Trẫm biết rõ quân sư một đời 
nghiêm minh, thận trọng, chí công vô tư, không vì tình riêng mà che mờ 
phép nước. Nhưng đứa trẻ kia vừa mở mắt chảo đời, chưa làm gì nên tội, xin 
quân sư hãy tha mạng sống cho nó. 

Nếu bảo là do năng lực của ác nghiệp, thì quân sư nên tìm cách ngăn 
chặn, bằng cách nuôi dưỡng nó trong môi trường đạo đức, như vậy thì quả 
của ác nghiệp khó có cơ hội phát sanh. 

Quân sư hãy chăm sóc, nuôi nắng, dạy bảo nó trở nên con người hiền 
lương. Ví như thanh gươm nằm trong vỏ, mũi tên năm trong bao tên, thì nó 
làm sao có thể hại đến ai được! 

Vậy quân sư nên đặt tên cho đứa trẻ là Ahimsaka(người không làm hại, 
làm khổ đến ai). 

Bà la môn Gagga nghe vậy, cúi đầu tuân phục, ông cảm kích và tri ân 
Đức vua hiền minh không kê xiết. 

Cậu bé Ahimsaka lớn lên, rất thông minh dĩnh ngộ, lại có sức mạnh phi 
thường, sống trong gia đình dòng dõi Bà la môn có truyền thống đạo đức lâu 
đời, cho nên cậu bé được nuôi dưỡng và giáo dục tốt trong một môi trường 
sông hiền hòa, tạo nhân tạo duyên cho thiện pháp phát sanh, những phẩm 
chất hiền lương của con người càng thêm tăng trưởng. 

Khi đứa bé lớn, đến tuổi đi học, ông Bà la môn Gagga gởi con du học 
xứ Takkasilà, tại ngôi trường đào tạo các vị Hoàng tử, con cháu Bà la môn 
từ các quốc độ... có vị đã trở thành đẳng minh quân, những nhà lãnh đạo tải 
ba, những bậc hiển triết uyên thâm... 

Là đứa trẻ vốn có thiên tài xuất chúng, nên bất cứ môn học nào 
Ahimsaka cũng đều xuất sắc hơn các người học trò khác. Ngoài ra, cậu là 
người học trò luôn luôn làm tròn tất cả mọi phận sự đối với thầy, mọi lễ nghĩ 
phép tắc... không ai có thể chê cậu ở một điểm nhỏ nảo. Tài năng và đức 
hạnh của Ahimsaka đều vẹn toàn, cho nên, người thầy Bà la môn và phu 
nhân của thầy rất hài lòng, thương yêu Ahimsaka và xem như đứa con ruột 
của mình. 


Mọi sự việc ẫy làm cho bạn bè đồng học ganh ty, họ bàn luận với nhau 
rằng: "Kế từ khi có mặt Ahimsaka nơi nây, trong chúng ta không có một ai 
hơn nó, dẫu chỉ một bộ môn nào. Nó là người có tài trí hơn hẳn chúng ta về 
mọi phương điện kế cả đạo đức. Ahimsaka là người học trỏ tài đức vẹn toàn, 
luôn luôn được thây khen, ngược lại tất cả chúng ta là Hoàng tử, công tử... 
mà thây quở trách chúng ta. Đó cũng chỉ vì Ahimsaka quá tài giỏi hơn 
chúng ta gấp bội, còn chúng ta so với nó thì quá kếm cỏi mà thôi". 

- Vậy chúng ta có mưu kế nào để đuổi Ahimsaka ra khỏi trường nây 
không? 

- Chúng ta chăng có cách gì nói xấu Ahimsaka được. 

- Nếu nói Ahimsaka thuộc dòng dõi thấp hèn ư? Chẳng thể nào, vì 
Ahimsaka thuộc dòng dõi Bà la môn cao quý, là con của ông Gagøa, vị quân 
sư của Đức vua Pasenadl trị vì xứ Kosala. 

- Nếu nói Ahimsaka là đứa học trò không làm tròn bốn phận, vô lễ với 
thầy ư? Chắng thể nào vì Ahimsaka là người học trò làm tròn bổn phận, có 
lễ phép, tôn kính thầy hơn tất cả chúng ta.... 

Cuối cùng có một người trong nhóm đưa ý kiến: 

"Tất cả chúng ta chia ra làm ba nhóm, và nhóm nào cũng đều thưa với 
thây một điều giống nhau. Ban đâu có lẽ thầy không tin, thấy quở trách, 
chúng ta phải nên kiên nhân chịu đựng, nhưng dân dân thầy sẽ hoang mang 
ngờ vực và cuối cùng thầy sẽ tin" 

Tất cả xem đó là một mưu kế hay. 

Thế là theo kế hoạch, phải thực hiện tuần tự theo thời gian. 

Ngày hôm sau, vào một dịp thuận lợi nhất, nhóm thứ nhất vào quỳ và 
thưa thầy rằng: 

- Ai cũng biết bạn Ahimsaka là người học rất giỏi, có tài trí, lễ phép, từ 
lâu rất được thầy yêu bạn mến, nhưng chúng con nghi y có âm mưu hại thầy, 
chúng con kính yêu thầy, xin thưa cho thầy biết để đề phòng trước thì hơn. 

Nghe nói vậy, vị thầy rất bực tức quở trách họ, vì cho rằng họ có ác tâm 
muốn làm tổn thương tình cảm giữa ông và Ahimsaka, người học trò ông rất 
mực thương yêu như con, bèn xua đuổi nhóm đó đi ra ngoài ngay. 


Một thời gian sau, y theo kế hoạch, nhóm thứ nhì với số người đông 
hơn, cũng vào quỳ hầu thầy và thưa chuyện với nội dung y như lần trước. 
Họ cũng bị thầy quở trách rồi đuổi đi ra. Một thời gian lâu sau, nhóm thứ ba 
cũng thưa như hai nhóm trước, vị thầy cũng đối xử như hai nhóm trước. Mặc 
dầu vậy, nhóm thứ ba nây tỏ vẽ khẩn khoản van xin thầy: nếu thầy không tin 
chúng con, xin thây xem xét Ahimsaka có tài trí khác thường, nếu y mưu tính 
việc lớn thì khó ai biết được. 

Sau nhiều lần, vị thầy bắt đầu suy nghĩ: "Sao cả ba nhóm học trò nầy 
đêu thưa một việc giống nhau? và chúng đêu có ý lo lắng cho sự an toàn của 
1/2 NếP 

Vị thầy bắt đầu hoang mang ngờ vực, khi đã ngờ vực rồi thì mọi hành 
vi cử chỉ, lời nói của Ahimsaka cũng đáng nghi cả. Sự nghi ngờ ấy tuy chưa 
tìm ra chứng cớ rõ ràng, nhưng vị thầy cảm thấy lo sợ, bất an, vị thầy 
nghĩ: “Cách tốt nhất để giữ gìn bảo vệ sanh mạng của ta là phải tìn kế hạ 
thủ trước. NÊu tự tay ta đâu độc hoặc giết chết y, bọn học trỏ sẽ biết, và như 
vậy thì vua chúa, Bà la môn, quỷ tộc... cũng sẽ biết, tiếng xấu sẽ lan truyền 
ra mọi quốc độ rằng: "thây mà giết chết học trò", thì còn gì là uy tín và đạo 
đức của ta nữa. Khi thiên hạ mất đức tin ở nơi ta thì họ sẽ không còn gởi 
con cháu đến đây học nữa. Khi ấy, danh vọng ta sẽ mắt mà lợi lộc cũng 
không còn! Vậy tốt hơn hết ta hãy bày ra một kế để cho người ta giết 
Ahimsaka ". 

Vì nghĩ như thế, nên một hôm ông gọi Ahimsaka lại bảo: 

- Nầy Ahimsaka con yêu quý, con là một người học trò có tài trí phi 
thường, con rất xứng đáng, nên thầy muốn truyền dạy môn học tột bậc cho 
con, với điều kiện con phải giết đủ một ngàn người đem trình cho thầy, để 
ứng dụng vào môn học ấy, cũng đồng thời là sự tạ ơn thầy một cách xứng 
đáng với công lao nuôi dạy của thầy. 

- Kính thưa thầy, con sanh ra ở dòng dõi Bà la môn cao quý, con không 
thê nào giết hại người được, bạch thầy - Ahimsaka thưa. 

Vị thầy dạy rằng: 

- Nếu như vậy, con không thể nào thành đạt đến tột cùng môn học, thật 
là uỗng công lao nuôi dạy của thầy! Con không đền đáp được công ơn thầy. 


Ahimsaka nghe thầy nói vậy, bất đắc dĩ phải làm theo lời thầy, xem là 
việc đền đáp công ơn nuôi dạy của thầy, nhưng thật tâm hoàn toàn không 
thích làm việc bất lương như vậy. 

Sau khi lạy từ giã thầy, Ahimsaka mang năm loại vũ khí theo mình đi 
vào rừng, chờ có ai đi vào rừng hay đi ngang qua rừng sẽ giết. Vì tâm không 
ham thích giết người, đây chẳng qua là một việc làm bất đắc dĩ nên chàng 
không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người rồi. Sau đó, hễ giết được một người, 
chàng cắt lây một đầu ngón tay cho dễ đếm, những ngón tay để rãi rác bị 
thất lạc, hoặc các loài thú ăn mất. Cuối cùng, Ahimsaka nghĩ ra một cách là 
xâu những đầu ngón tay nây thành vòng đeo ở cô. Từ đó chàng có biệt danh 
là Angulimàla: có nghĩa là kẻ cướp sát nhân, cắt ngôn tay xâu thành vòng 
đeo ở cổ. 

Dân chúng trong thành nghe đến tên cướp sát nhân Angulimàla thảy 
đều kinh sợ, không ai dám đi một mình qua khu rừng, nhưng dầu đi từng 
toán từ I0 người - 20 người hay 30 người cũng không một ai thoát khỏi lưỡi 
đao của Angulimàla. 

Tiếng đồn vang xa từ làng này qua làng khác quanh vùng, không ai dám 
đi ngang qua khu rừng ấy. Thế là bắt buộc Angulimàla phải vào xóm làng 
tìm người để giết cho đủ số 1000. Dân chúng kinh sợ bỏ xóm làng, đi lánh 
nạn sang nơi khác cách xa khu rừng ba do tuần. 

Chuyện Angulimàla giết hại mọi người náo động đến kinh thành 
Sàvatthi. Một nhóm các bô lão đại diện dân chúng xin vào cầu cứu Đức vua 
Pasenadi rằng: 

- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cứu dân vô tội, tên Anguli-mảla kẻ cướp giết hại 
nhiều người, cắt đầu ngón tay xâu thành vòng đeo ở cổ, dân chúng kinh sợ 
đã bỏ xóm làng đi lánh nạn sang nơi khác, chịu cảnh cực khô thiếu thốn. 

Kính xin bệ hạ bắt y trị tội để chúng con được trở về quê hương yên ồn 
làm ăn. 

Nghe dân chúng kêu van thảm thiết như vậy, Đức vua liền hội triều hỏi 
ý kiến các quan. Đức vua quyết định thân chinh cầm đầu dẫn quân truy bắt 
Angulimảla, tên cướp giết người để trị tội. 


Trong buổi hội triều, vị Bà la môn Gagga, quân sư của Đức vua 
Pasenadi có linh tính báo cho biết Angulimàla tên cướp sát nhân ấy không ai 
khác mà chính là Ahimsaka, con trai yêu quý của ông. 

Bãi triều, về nhà, ông âu sầu kê lại cho bà Mantanì, vợ ông, biết rằng: 
Này phu nhân "ên cướp sát nhân" ây không phải ai khác mà chính là Ahim- 
saka, đứa con trai yêu quý của chúng ta. 

Nghe vậy, bà Mantanì khóc lóc cầu xin chồng đi tìm con trở về nộp cho 
Đức vua, xin Đức vua từ bi ân xá tội chết, trước khi Đức vua truy bắt. 

Ông Bà la môn cũng thương yêu con, nhưng bây giờ nó đã trở thành kẻ 
cướp sát nhân rồi, ông Bà la môn là bậc trí thức biết suy xét về lời dạy của 
bậc hiền triết ngàn xưa có dạy rằng: “Có bốn hạng người không nên đặt 
niềm tin vào họ” : 

- Là tên cướp sát nhân, dầu trước đây hắn là bạn cũ. 

- Là bạn cũ, dầu đã từng sống chung với nhau lâu năm. 

- Là Đức vua, dầu được Đức vua tin cần. 

- Là đàn bà, dầu trước đây đã từng đối xử rất tốt với bà ta. 

Suy ngẫm bốn hạng người nây, con trai của ông là một trong những 
hạng người ấy, không nên đặt niềm tin vào nó. Cho nên, ông Bà la môn từ 
chối lời yêu cầu của vợ. 

Biết vậy, bà Mantanì rất nóng lòng vì thương yêu đứa con của bà, với 
tình thương yêu của một người mẹ, bà nghĩ: “nó là gì đi nữa, thì nó cũng chỉ 
là đứa bé nhỏ dại, đáng thương, đáng yêu của mình, đáng được tha thứ!” 

Thế là chăng quản gian lao vất vả, nguy hiểm, bà Mantanì quyết đi tìm 
Ahimsaka, đứa con yêu quý của bà. 

_—-Oo0O--- 


ĐỨC PHẬT CẢM HÓA ANGULIMÀLA 


Cuối canh chót đêm ấy, Đức Thế Tôn nhập đại bi định, sau khi xả định, 
quán xét chúng sanh có duyên lành nên tế độ, Đức Thế Tôn nhìn thấy 
Angulimàla hiện trong mạng lưới đại bi của Ngài. Ngài biết rằng: duyên 
lành của Angulimàla đã đến, Như Lai sẽ tế độ Angulimàla, chỉ cần nghe lời 
giải đáp xong Angulimàla sẽ phát sanh đức tin trong sạch, từ bỏ mọi vũ khí, 


xin xuất gia trở thành Tỳ khưu, về sau Angulimàla sẽ chứng đắc Arahán 
Thánh Đạo, Thánh Quả cùng với Tam minh. 

Đức Thế Tôn còn thấy rõ rằng: nếu Ngài đến chậm trễ, Angulimàla sẽ 
giết mẹ, phạm trọng tội trong wøgñ vô gián nghiệp thì vô phương cứu thoát. 

Thế rồi, sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đi vào thành Sàvatthi để khất thực 
như lệ thường, sau khi độ ngọ xong, dọn dẹp chỗ ở, rồi Đức Thế Tôn chỉ 
một mình mặc y, mang bát đi theo con đường mòn nhỏ nhắm hướng đi thắng 
đến khu rừng nơi ở của Angulimảla. 

Dân chúng bên đường nhìn thấy Đức Thế Tôn (không nhận biết được 
Đức Phật) đi theo con đường vào khu rừng nơi trú ngụ của Angulimàla, lo 
sợ Ngài bị giết bèn ra ngăn cản: 

- Kính bạch Sa môn, kính xin Ngài đừng đi theo con đường nầy, ở trong 
khu rừng kia có tên Angulimàla là kẻ cướp giết người, bất luận là ai y cũng 
không thương xót. Kẻ cướp sát nhân này đã tàn sát dân làng già trẻ, dân 
chúng còn sống sót kinh sợ đều bỏ làng đi lánh nạn nơi khác. Một vùng đất 
rộng bên trong kia chỉ còn cảnh tiêu điều vắng vẽ, không một bóng người 
qua lại. 

- Kính bạch Sa môn, trước đây có những toán người đông 20 người, 30 
người, 40 người... đi qua con đường này cũng đều bị Angulimàla sát hại, 
không còn một ai sống sót cả. Kính xin Sa môn đừng vào nơi nguy hiểm ấy. 

Đức Thế Tôn nghe dân chúng bạch đến ba lần, rồi dạy: 

- Các con hãy an tâm! Không có điều gì xảy đến với Như Lai đâu! Rồi 
Ngài vẫn tiếp tục đi. 

Hôm ấy, Angulimàla nghĩ rằng: "7a sống ở đây đã lâu rồi, ta đã giết 
rất nhiễu người, những người chết mà ta đã cắt đầu ngón tay xâu thành 
vòng đếm được 999 ngón, chỉ cân giết thêm một người nữa, cắt một đầu 
ngón tay là tròn đủ 1000 ngón, là ấủ 1000 người; ta cần phải ra ven rừng, 
hế nhìn thấy người nào trước tiên là giết người ấy cho đủ số, đem về trình 
cho thấy, để đền đáp công ơn nuôi dạy của thây và thây sẽ truyền đạt bộ 
môn tột bậc cuối cùng cho ta. Lúc đó ta sẽ cạo râu, cất tóc thay đổi y phục, 


xin bái tạ tháy trở về hấu thăm cha mẹ”. 


Nghĩ xong, Angulimảla mang vũ khí đi ra ven rừng. Người trước tiên 
mà y nhìn thấy từ xa đang đi đến là bà Mantanì, mẹ của y. Bà Mantanì nhận 
ra người cầm gươm kia là con của mình, bả vui mừng gọi tên con Ahimsakal 
Ahimsaka! Con yêu quý! Nghe gọi vậy, Angulimàla nhận biết người đàn bà 
kia là mẹ của mình, nhưng do tà kiến chấp thủ, với ý nghĩ "người nào trước 
tiên" là giết liền cho đủ số 1000 người, nên y đành lòng phải giết mẹ thôi! 

Angulimảla chạy ra đón đường thì bỗng nhiên nhìn thấy Đức Phật, xuất 
hiện ở khoảng giữa y và mẹ của y, Angulimảla liền thay đổi ý định thay vì 
giết mẹ, thì giết vị Sa môn đi một mình nảy. Angulimàla cầm gươm đuổi 
theo Đức Phật, Đức Phật dùng thần thông bước đi chậm rãi khoan thai như 
bình thường, nhưng đăng sau, Angulimàla đã có chạy đuổi theo hết sức lực 
mà vẫn không bắt kịp Ngài. 

Angulimảla thoáng nghĩ: “7đ lạ thường thay! Chưa từng có bao giờ! 
Trước đây dẫu voi, ngựa, nai, xe ngựa chạy ta cũng chạy đuối theo bắt được 
dễ dàng. Nhưng bây giờ dẫu ta đã chạy hết sức mà vẫn không đuổi kịp vị Sa 
môn đang bước đi khoan thai chậm rãi kia”. 

Angulimảla cầm gươm chạy đuôi theo Đức Phật suốt ba do tuần, đã 
đuối sức, dừng chân lại, cất tiếng gọi lớn. 

- Này ông Sa môn kia, Hãy dừng lại! Hãy dừng lại! 

Đức Phật biết được nhân duyên đã đến, Ngài vừa chậm rãi bước đi, vừa 
cất giọng phạm âm dạy vọng lại: 

- Này Angulimàla, Như Lai đã dừng lại lâu rồi! Còn chính con! 
Chính con mới là người chưa chịu dừng lại! 

Nghe vậy, Angulimàla rất ngạc nhiên suy nghĩ: những Sa môn dòng 
Sakya này là bậc thường hay nói sự thật, nói như thế nào, làm như thế ấy; 
làm như thế nào, nói như thế ấy. Nhưng tại sao, ở đây, rõ là ông Sa môn này 
đang bước đi mà nói là: "Như Lai đã dừng lại lâu rồi!” Còn ta là người 
dừng chân lại rồi, ông Sa môn lại nói: "Chính con! Chính con mới là người 
chưa chịu dừng lại! ", thễ là nghĩa làm sao? 

Angulimảla bèn hỏi Đức Thế Tôn răng: 


- Này ông Sa môn, rõ ràng ông đang đi mà lại nói: “Nhw Lai đã dừng lại 
lâu rồi!". Còn tôi thì đã dừng chân lại rồi nhưng ông lại nói "Chính com! 
Chính con mới là người chưa chịu dừng lại”, nghĩa là sao? 

Đức Phật thuyết giảng dạy Angulimảla rằng: 

- Này Angulimàla, thật vậy, Như Lai đã dừng lại lâu rỗi. Nghĩa là Như 
Lai đã từ bỏ sự sát hại tất cả chúng sinh từ lâu rồi; còn con chưa từ bỏ sự 
sát hại tất cả chúng sinh. Vì vậy, Như Lai mới gọi "Chính con! Chính con 
mới là người chưa chịu dừng lạt". 

Angulimảla vừa nghe xong, tỉnh thức ngay, liền ném các loại vũ khí 
xuống hồ sâu bên sườn núi, vì biết rõ vị Sa môn này chính là Đức Thế Tôn, 
bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc xứng đáng lễ bái cúng dường 
của chư thiên, Phạm thiên và nhân loại, với tắm lòng đại bị, Ngài ngự đến 
khu rừng này, để tế độ cho con thoát khỏi sĩ mê lầm lạc, giúp cho con có 
được trí tuệ sáng suốt, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an lạc lâu dài cho 
con. Kế từ nay vỀ sau, con xin nguyện từ bỏ mọi tội lỗi do thân, khẩu và ý, 
Mong Ngài minh chứng cho con, thành tâm sám hối tội lỗi này. 

Angulimàla bạch Đức Thế Tôn xong, rồi đến quỳ đảnh lễ dưới chân 
Đức Phật, cầu xin Ngài cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Với tâm từ bi quảng đại, với Phật nhãn thấy rõ phước duyên của 
Angulimàla đầy đủ tam y quả bát, các vật dụng của Sa môn, cho nên Đức 
Phật đưa bàn tay phải chỉ ngón trỏ vào Angulimảla mà dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu...... "". 

"Con trở thành Tỳ khưu như con đã xin phép. Pháp mà Nhự Lai đã 
thuyết dạy hoàn hảo ở phần đầu, phân giữa, phân cuối, con nên thực hành 
phạm hạnh cao thượng để giải thoát khổ hoàn toàn”. 

Đức Thế Tôn dạy xong, Angulimàla liền trở thành vị Tỳ khưu với tướng 
mạo và đầy đủ tám món vật dụng của Sa môn, phát sanh do phước duyên từ 
kiếp trước. Từ đây, Tỳ khưu Angulimàla thu thúc lục căn thanh tịnh như một 
vị Đại đức cao hạ. Tế độ Angulimàla xong, Đức Thế Tôn dẫn vị tân Tỳ khưu 


theo sau ngự đi về chùa Jetavana. 
-=-oÚO--- 


ĐỨC VUA PANESADI CA TỤNG ĐỨC PHẬT 


Cũng trong khoảng thời gian ấy, Đức vua Pasenadi xứ Kosala thân 
chỉnh dẫn một đoàn quân gồm 500 binh mã ra khỏi thành truy tìm 
Angulimàla. Khi gần đến chùa Jetavana, Đức vua xuống ngựa đến hầu Đức 
Phật. Thấy Đức vua đến cùng một đoàn quân trang bị vũ khí và binh mã 
thiện chiến, Đức Thế Tôn bèn hỏi Đức vua Pasenadi: 

- Nây Đại vương, có phải vị vua các nước láng giềng khiêu chiến nên 
Đại vương thân chinh, dẫn quân đi đánh phải không? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, không phải Đức vua Bimbasàra trị vì xứ 
Magadha làm cho con bực tức, cũng không phải Đức vua Licchavi trị vì xứ 
Vesali chọc giận con, vua các nước lớn, nước nhỏ khác cũng không làm cho 
con phải khó chịu... 

Kính bạch Đức Thế Tôn, bởi vì trong nước của con có tên Angulimàla, 
kẻ cướp sát nhân rất hung ác và rất tinh nhuệ, nó đã giết nhiều người, cắt đầu 
ngón tay xâu thành vòng đeo ở cổ. Dân chúng ở gần khu rừng kinh sợ bỏ đi 
nơi khác lánh nạn, chịu bao nổi khổ cực thiếu thốn. Cho nên, hôm nay con 
phải đích thân dẫn tinh binh đi truy tìm Angulimàla, tên cướp sát nhân dã 
man tàn bạo ẫy, đem về triều đình trị tội, để đem lại sự bình an cho dân 
chúng của con. 

- Này Đại vương, nếu Đại vương nhìn thấy Angu-limàla cạo râu tóc, 
mặc y cà sa xuất gia trở thành Tỳ khưu, hành phạm hạnh cao thượng, có giới 
hạnh trong sạch, thu thúc lục căn thanh tịnh, thì Đại vương đối xử với vị Tỳ 
khưu ấy như thế nào? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, đối với vị Tỳ khưu ấy, con sẽ cung kính đón 
tiếp, đảnh lễ thỉnh mời ngồi chỗ cao quý và xin hộ độ tứ vật dụng. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, nhưng Angulimàla là kẻ cướp sát nhân tàn 
bạo, không còn nhân tính, ác tâm phát sanh, khiến tạo mọi tội lỗi khủng 
khiếp, thì làm sao có thể trở thành vị Tỳ khưu có giới hạnh trong sạch, thu 
thúc lục căn thanh tịnh cho được. Bạch Ngài. 

Lúc ấy, Tỳ khưu Angulimảla ngồi không xa chỗ Đức Phật, Ngài đưa tay 
chỉ về phía Tỳ khưu Angulimàla và nói: 


- Này Đại vương, vị Tỳ khưu đang ngồi ở chỗ kia chính là Angulimàla 
đó! 

Đức vua Pasenadi vô cùng ngạc nhiên, vẽ mặt hoảng sợ, Đức Phật liền 
trấn an: 

- Này Đại vương, hãy bình tĩnh! Chắc chắn sẽ không bao giờ có một tai 
họa xảy đến cho Đại vương nào do từ Angulimàla đâu! 

Nghe Đức Phật dạy vậy, Đức vua liền trắn tĩnh, nhưng không khỏi ngạc 
nhiên, nên đến gần vị Tỳ khưu Angulimảla bạch hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài chính là Angulimàla phải không? 

- Phải vậy, thưa Đại vương. - VỊ Tỳ khưu đáp. 

Đức vua vẫn chưa hết ngờ vực, hỏi tiếp. 

- Thưa Ngài, thân phụ và thân mẫu của Ngài tên gọi là gì? 

- Thưa Đại vương, thân phụ của bần đạo tên gọi Gagga, thân mẫu tên 
gọi là Mantànì. 

Đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Đức vua Pasenadi vô cùng hoan 
hỷ, cung kính đảnh lễ Tỳ khưu Angulimàlà và bạch rằng: 

- Cầu chúc cho người con thân yêu của quân sư Gagga và bà Mantanì 
được an vui! Con xin hộ độ bốn món vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở và 
thuốc trị bịnh cho Ngài. 

Angulimảla, sau khi trở thành Tỳ khưu đã nguyện thực hành hạnh đầu 
đà, tri túc trong bốn món vật dụng, nghe Đức vua bạch như vậy nên thưa lại 
rằng: 

- Thưa Đại vương, xin Đại vương đừng bận tâm, vật dụng đối với bần 
đạo đủ rồi. 

Đức vua Pasenadi thấy Đức Phật đã cảm hoá được Angulimàla từ một 
tên cướp sát nhân dã man, hung ác đã trở thành một Tỳ khưu có giới hạnh 
trong sạch, thu thúc lục căn thanh tịnh... mà không cần đến một vũ khí, 
quyền lực nào ngoài tâm đại bi vô lượng vô biên của Ngài. Một lòng tôn 
kính vô hạn phát sanh, Đức vua quỳ đảnh lễ dưới chân Đức Phật rồi tán 
dương rằng: 

- Kinh bạch Đức Thể Tôn, 

Thật là một điêu phi thường chưa từng có! 


Chỉ có Ngài mới có thể tế độ được người mà trên thế gian này không 
một ai có thể tế độ được! Chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể làm văng lặng 
phiên não nơi người, mà không một ai có thể làm cho văng lặng phiên não 
được! 

Với tâm đại bi vô lượng vô biên của Đức Thể Tôn, đã dẫn dắt những 
người từ nơi sỉ mê tăm tối, tìm đến chỗ ánh sáng trí tuệ kỳ diệu mà không 
một ai có thể làm được. 

Chỉnh con đây, con không thể nào dùng quyên lực hay vũ khí để bắt 
buộc người khác cải tà quy chánh. Con hết lòng thành kinh trí ân Đức Thể 
Tôn vô thượng! 

Đức vua Pasenadi đảnh lễ, bái biệt Đức Thế Tôn và Tỳ khưu 
Angulimàla rồi dẫn quân trở lại kinh thành. 

Một buôi sáng, Đại đức Angulimảàla mặc y mang bát đi vào thành 
Sàvatthi để khất thực, khi đi dọc theo một con đường, Ngài nhìn thấy một 
thai phụ đang đau đớn quẳn quại, vì không sanh con ra được, Ngài phát sanh 
tâm bi: "Ôi chúng sinh quá đau khổ, thật đáng thương xót thay!" 

Thấy cảnh đau khổ của người đàn bà ấy, khiến Ngài phát sanh tâm bi 
cứu khổ, tìm cách nào cứu bà đây? Ngài đi khất thực độ ngọ xong, trở về 
chùa Jetavana, Ngài liền vào hầu Đức Phật bạch lại sự việc đã tận mắt chứng 
kiến, phát sanh tâm bi thương xót đến nỗi khô của chúng sinh. 

Đức Phật dạy: 

- Này Angulimàla, con hãy đi đến chỗ người đàn bà đang đau khô ấy, 
phát nguyện bằng lời chân thật rằng: 

Yato °“haạm bhagtHỉ ariyàya jàdiyà jàto, nàbhÙànàm, sanciccq pàngm 
Jìyuà voropetà. Tena saccena sotthi te hotu sottha gabbhassa '*. 

"Này cô, kể từ khi bẩn đạo xuất gia trở thành Tỳ khưu trong dòng dõi 
Thánh tông, biết mình không cố ÿ sát hại chúng sinh. Do lời chân thật này, 
xin cho cô sinh nở được để dàng, thai nhỉ của cô cũng được an toàn". 

Nghe theo lời chỉ giáo của Đức Phật, Đại đức Angulimàla đi lại chỗ 
người đàn bà ấy, Ngài ngồi bên ngoài bức màn che, với tâm bi, đọc lời chú 


nguyện: ”"Yafo°ham bhagin arijydya jàtyà jàto, nàbhànàm, sancicca 


pànam jìvià voropetà. Tena saccena sotthi te hotu softha gabbhassa. "Š, 
mà Đức Phật đã chỉ dạy. 

Lạ lùng thay! Lời chân thật vừa dứt, người đàn bà sinh đứa con một 
cách dễ dàng - như đồ nước ra khỏi bình - và hài nhi cũng được an toàn như 
ý nguyện. 

-—-oÚO--- 


ĐẠI ĐỨC ANGULIMÀLA CHỨNG ĐẮC THÁNH QUÁ ARAHÁN 


Đại đức Angulimàla sống riêng một mình nơi thanh vắng, không dễ 
duôi, tinh tấn tiến hành Tứ niệm xứ, bằng trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới, 
Ngài đã chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được vô 
minh và tham ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Arahán cùng với 
Tam minh. 

Như vậy, Ngài đã hoàn thành xong mọi phận sự Tứ Thánh đé, đồng thời 
hoàn thành xong phạm hạnh. Ngài biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn 
tái sanh kiếp nào khác nữa. 

Mặc dầu, sau khi Đại đức Angulimảla đã trở thành bậc Thánh Arahán, 
tất cả mọi nghiệp (thiện nghiệp, ác nghiệp) mới không tạo, song nghiệp cũ 
vẫn còn có hiệu lực cho quả ở kiếp hiện tại, cho nên khi Ngài đi vào thành 
Sàvathi để khất thực, những cục đá, những khúc cây... người ta ném đi đâu 
đó lại rơi xuống trúng nơi đầu hoặc thân hình của Ngài, làm cho đầu bị chảy 
máu, thân hình bị bầm tím, y rách, bát bê... trông thấy thật đáng thương. 

Khi trở về, Đại đức Angulimàla đến hầu Đức Thế Tôn, Ngài thấy như 
vậy, khuyên dạy an ủi rằng: 

- Này Angulimàla, con hãy cỗ nhẫn nại, thay vì phải chịu quả khổ 
lâu dài ở trong địa ngục, thì nay con chỉ chịu quả khổ một phần nào ở 
kiếp hiện tại này thôi. 

Đại đức Angulimàla hoan hÿ vâng theo lời giáo huấn của Đức Phật. 


_—-OÔO--- 


ĐẠI ĐỨC ANGULIMÀLA CẢM HỨNG TỰ THUYÉT 


Đại đức Angulimảla chỉ có một mình ở nơi thanh vắng, nhập Arahán 
Thánh Quả Định, hưởng sự an lạc giải thoát, khi xả định, Ngài cảm ứng tự 
thuyết những bài kệ rằng: 

"Người nào trước kia dễ duôi quên mình, 

Về sau có chánh niệm và tỉnh tấn, 

Người ấy làm cho đời thêm xán lạn, 

Như vâng trăng thoát khỏi đám mây che. 

Người nào đã tạo ác nghiệp tội lỗi, 

Quả ác được ngăn bởi 4 Thánh Đạo, 

Người ấy làm cho đời thêm xán lạn, 

Như vâng trăng thoát khỏi đảm mây che. 

Tỳ khưu nào dẫu còn thời trẻ trung, 

Tỉnh tấn hành theo giáo pháp Đức Phật, 

Tỳ khưu ấy làm cho đời xán lạn, 

Như vâng trăng thoát khỏi đám mây che. 

Rồi tiếp theo Đại đức rải tâm từ đến cho những người mà Ngài đã lầm 
lỡ, làm khổ trước đây bằng những bài kệ: 

"Này tất cả những người thù ghét tôi! 

Xin hãy đến đây lắng nghe chánh pháp. 

Mà tôi đã được nghe từ Đức Phát, 

Hãy nên thân cận với bậc Thiện trí, 

Là bậc đã chứng ngộ pháp siêu thế, 

Xin hãy thực hành theo lời giáo huấn 

Của Đức Phát cao thượng hơn chúng sinh. 

Này tất cả những người thù ghét tôi! 

Xin mời quj/ vị tùy thời nghe pháp. 

Bác Thiện trí thường tắn dương ca tụng, 

Pháp rải tâm từ và đức nhân nại, 

Lắng nghe và thực hành theo pháp ấy, 

Dáp tắt được oan trải và hận thù. 

Này tất cả những người thù ghét tôi! 

Xin các người không nên làm khổ tôi, 


Và không nên làm khổ chúng sinh khác, 
Nên tỉnh tấn thực hành theo chánh pháp 
Chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn, 
Diệt đoạn tuyệt tham ái và phiên não. 
Ngài Đại đức hướng dẫn cách tu hành bằng những bài kệ: 
Người nông dân cân nước, 

Làm mương dẫn nước vào. 

Người thợ làm mũi tên, 

Uốn cây tên cho thẳng. 

Người thợ mộc đếo cây, 

Đếo cây theo ý mình. 

Cũng như bác Thiện trí, 

Tự dạy mình mà thôi. 

Có người dạy sục vật, 

Dùng gậy, móc sắt, roi. 

Còn Đức Phát dạy tôi, 

Băng phép mẫu cao thượng, 

Không quyên lực, vũ khi. 

Từ trước tôi làm hại, 

Tất cả mọi chúng sinh, 

Thế mà mang cải tên, 

Là A - him - sa - ka Š. 

Kể từ nay về sau, 

Không làm hại ai cả, 

Đúng nghĩa thát tên tôi. 

Trước kia tôi chính là, 

Một kẻ cướp sát nhân, 

Nổi danh khắp đó đây, 

Aí - gu - li- mà - Ìaq, 

Đắm chìm trong nước xoáy, 

Sanh tử khổ luân hôi. 

Nay tôi đến quy y, 


Nơi Đức Phát cao thượng. 
Từ trước tôi nổi danh, 

Aí - gu - Ïï - mà - la, 

Kẻ giết người vấy máu. 
Nay chứng ngộ Niết Bàn, 
Nhỏ gốc rễ tham ái, 

Chặt đứt mâm tái sanh. 
Tôi đã tạo ác nghiệp, 
Đáng lẽ sa ác đạo, 

Chịu khô đau nhiều kiếp. 
Nhờ chứng ngộ Thánh Đạo, 
A - ra - hán Đạo Tuệ, 

Diệt tận các phiên não, 
Tâm trong sạch thanh tịnh, 
Dùng vật thực không nợ. 
Người ngu không trí tuệ, 
Thường sống trong dễ duôi. 
Bậc Thiện trí hiểu biết, 
Giữ gìn không dễ duôi, 
Luôn luôn có chánh niệm, 
Như giữ gìn cuả báu. 

Chớ nên sống dễ đuôi, 
Chó say đắm ngũ trần. 
Người hành Tứ niệm xứ, 
Con đường duy nhất ấy, 
Luôn tỉnh tấn chuyên cần, 
không dễ duôi chảnh niệm, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 
4 Thánh Quả, Niết Bàn. 
Tôi đến với Phật giáo, 

Là sự đến tốt lành, 


Điều suy xét của tôi, 


Không phải là sai lâm. 

Tôi đã chứng đắc được, 
A-ra-hán Thánh Đạo, 
A-ra-hán Thánh Quả, 
Cùng Niết Bàn cao thượng, 
Trong giáo pháp Đức Phái. 
Sự xuất gia Tỳ khưu, 

Của tôi là cao quỢ, 

Chứng đắc thành bậc Thánh 
A-ra-hán, Tam minh, 

Hoàn thành lời Phát dạy. 


_—-OÔO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NĂM - ĐỨC PHẬT THẮNG NÀNG 
CINCAMANAVIKA 

Đức Phật thắng nàng kỹ nữ Cincàmànavikà, nhờ pháp an tịnh. 

(Bộ Chú giải Dhammapadatthakathà, chuyện Cïincànavikà; bộ Chủ giải 
JàtakRa ... ) 

Thuở ẫy, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana gần thành Savàtthi, nhóm 
các tu sĩ ngoại đạo âm mưu với nàng kỹ nữ Cincàmànavikà vu oan, mắng 
nhiếc Đức Phật, để làm mất uy tín của Ngài trước tứ chúng đệ tử(Chuyện 
xảy ra vào khoảng thời gian sau hạ thứ 7, chưa đến hạ thứ 8 của Đức Phật). 

Vào thời kỳ đầu của chánh pháp, các hàng đệ tử ngày một thêm đông, 
chư thiên, Phạm thiên, nhân loại đã chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả vô số 
không sao kể xiết. Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức Phật lan toả khắp 
mọi nơi. Đại đa số quân chúng trước kia có truyền thống theo các giáo phái 
ngoại đạo, nay đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là điều mà các tu sĩ 
ngoại đạo cảm thấy bị tôn thương, những tín đồ cũ không giữ lại được, tín 
đồ mới không thêm, sự cúng dường lợi lộc càng ngày càng giảm dân. 

Khi thấy quần chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp cúng dường tứ vật 
dụng đến Đức Phật và Tăng chúng, các tu sĩ ngoại đạo đã ra đứng chặn giữa 
đường tồi lớn tiếng thuyết phục: 


- Không chỉ Sa môn ŒGotama là Đúc Phật mà chúng tôi đáy cũng là 
Phật. Bồ thí cúng dường đến Sa môn Gotama có phước nhiễu, quả báu 
nhiễu, thì bố thí cúng dường đến chúng tôi cũng như vậy! 

Mặc dù các tu sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền quảng cáo, cũng không 
thể đem lại đức tin cho quần chúng được nữa. Khi mà đức tin đã mất thì 
danh vọng, lợi lộc của chúng đều bị suy giảm. Bởi vậy, chúng họp bản với 
nhau bày mưu kế thâm độc đề hạ uy tín của Đức Phật. 

Thời ấy, trong thành Savatthi có người kỹ nữ duyên dáng, xinh đẹp như 
thiên nữ tên là Cincàmàna-vikà, nàng vốn là đệ tử thuần thành của các tu sĩ 
ngoại đạo. Thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng Cincà-mànavikà, các tu sĩ ngoại 
đạo nghĩ ra diệu kế: “Chứng ta dùng nàng kỹ nữ Cincàmànavikà giả mang 
thai với Sa môn Gotama, gây ra sự hiểu lầm làm mất uy tín của y!". 

Mưu kế ấy được họ chấp nhận. 

Một hôm, như lệ thường nàng Cincàmảnavikà đến tu viện ngoại đạo, 
làm lễ các tu sĩ xong, nàng ngồi một bên. Nàng Cincàmànavikà rất ngạc 
nhiên không hiểu sao hôm nay các tu sĩ ngồi im lặng không nói với nàng 
một câu nảo. Nàng thoáng nghĩ: "Äình có lỗi gì đây". 

Nàng bạch vị Trưởng lão rằng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lễ bái quý Ngài ba lần rồi, nhưng con không 
biết con có lỗi gì mà quý Ngài không nói với con một lời nào? 

VỊ trưởng lão tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng: 

- Không! Này con, con là một đệ tử rất tốt, con không có lỗi gì! Hiện 
nay đời sống của quý thầy khô sở, thiếu thốn lắm con à, vì vậy, quý thầy 
buồn bực, khổ tâm, không ai buồn nói với ai điều gì nữa. 

Nàng Cincàmànavikà ngạc nhiên nóng lòng hỏi: 

- Kính bạch quý Ngài, trước đây đời sống của quý Ngài được đầy đủ 
lắm, sao hiện nay lại lâm vào hoàn cảnh khổ cực như vậy? 

- Này Cincàmànavikà, con không biết gì hay sao? Chính Sa môn 
Gotama đã làm khổ quý thây, chính Sa môn Gotama đã làm mất hết cả uy 
tín, danh vọng và những lợi lộc cúng dường... cho nên, quý thầy phải sống 
trong cảnh thiếu thốn khổ cực như vậy. 

Nàng Cincàmànavikà cảm thấy rất đau lòng, chân tình thưa: 


- Vậy mà con có hay biết gì đâu? Không biết con có thể làm gì, để giúp 
đỡ cho quý Ngài? 

Các vị tu sĩ ngoại đạo giả vờ 1m lặng một lúc rồi có vị nói: 

- Chỉ sợ con ngại khó, mà không giúp quý thầy đó thôi. 

Nàng Cincàmànavikà mau mắn đáp: 

- Không, khó khăn gì con cũng có thể làm được, miễn là làm sao cho 
quý Ngài được sống an lạc, thế là con mãn nguyện lắm tồi. 

VỊ tu sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 

- Đây là việc rất hệ trọng, đòi hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thật tình 
muốn giúp đỡ quý thây, thì chỉ có một phương pháp duy nhất là con hãy 
dùng cái sắc đẹp duyên dáng đầy quyến rũ của con, làm thế nào đó giả mang 
thai với Sa môn Gotama. Con làm được như vậy, sẽ làm giảm uy tín của Sa 
môn Gotama, như thế thì phần đông tín đồ của Sa môn Gotama sẽ trở về lại 
với chúng ta. 

Nàng Cincàmànavikà hớn hở nói: 

- Đúng vậy, kế này rất hay! Xin quý Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ 
cô gắng làm tròn bốn phận đề đền đáp công ơn của quý Ngài đối với con. 

Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều dân chúng trong thành Sàvatthi sau 
khi nghe Đức Phật thuyết pháp tại chùa Jetavana xong, đảnh lễ Đức Phật trở 
về nhà, họ thường gặp nàng Cincàmànavikà ăn mặc đẹp đẽ rất quyến rũ, cầm 
một bó hoa trên tay đang đi trên đường hướng đến chùa Jetavana, có người 
tò mò dừng lại hỏi: 

- Chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặt đẹp vậy? 

Nàng Cincàmànavikà trả lời có ý tạo ra một sự nghi ngờ: 

- Tôi đi đâu là việc của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì! 

Nói xong, nàng bước đi theo hướng đến chùa Jetavana, nhưng lại nghĩ 
qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. 

Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận sự nam, cận sự nữ đem vật dụng 
đến chùa Jetavana để cúng dường Đức Phật và Tăng chúng, thì thấy nàng 
Cincà-mànavikà từ hướng chùa Jetavana trở lại thành Savatthi, người ta lại 
hỏi nàng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào thành sớm vậy? 


Nàng Cincàmànavikà ỡm ờ đáp: 

- Tôi nghỉ đâu có nơi có chỗ của tôi, quý vị biết phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ tháng này sang 
tháng khác, nàng Cincàmàna-vikà đều làm như vậy. Cho đến một hôm, có số 
người cận sự nam, cận sự nữ khác hỏi rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào thành sớm vậy? 

Nàng Cincàmànavikà thấy đã đến lúc cần phải nói, để bắt đầu gây ra sự 
ngờ vực. 

- Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Sớm muộn gì 
quý vị cũng sẽ biết thôi mà! Nếu quý vị muốn biết bây giờ tôi xin khai thật: 
"Đêm qua tôi nghỉ ở Gandhakuti chung với Sa môn Gotama để phục vụ 
Ngài, là một niềm vinh dự lớn lao của đời tôi".Nói xong, nàng tỏ vẻ đắc ý bỏ 
vào thành. 

Khi nghe nàng Cincàmànavikà nói vậy, có số cận sự nam, cận sự nữ 
thiểu trí nên sanh tâm bán tín bán nghi cho đến khi trải qua 3-4 tháng, nàng 
Cincà-mànavikà lây vải độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài làm như 
người đang mang thai. Có một số người không có trí tuệ, không hiểu biết về 
giáo pháp của Đức Phật nghĩ là cô Cincàmànavikà thật sự có thai với Sa 
môn Gotama tồi. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức Thế Tôn đến hỏi 
chung cuộc. Nhóm tu sĩ ngoại đạo gọi nàng Cincàmảnavikà đến, họ dùng 
một miếng gỗ đẻo hình dạng giống như cái thai sắp đến ngày sinh nở, có bốn 
đầu giây ràng, bảo nàng Cincả-mảnavikà mang vào buộc chặt sau lưng, mặc 
áo phủ kín lại, nhìn giống như người mang thai thật, xong nhóm tu sĩ ngoại 
đạo dùng cây đánh ở sống bàn tay, bàn chân cho sưng lên nhìn đúng là 
người đàn bà sắp đến thời kỳ sinh nở. 

_—-o0O--- 


ĐỨC PHẬT THẮNG NÀNG CINCÀMÀNAVIKÀ 


Vào một buổi chiều, khi Đức Phật đang ngự trên pháp toà, tại giảng 
đường chùa Jetavana, tứ chúng đệ tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như 


thường lệ, thì nàng Cincàmànavikà từ ngoài xồng xộc đi vào, đến trước Đức 
Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông đại Sa môn Gotamal Ông thuyết pháp thật là hay, thật là 
giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn tôi sao ông không tế độ? Tôi bụng 
mang dạ chửa là vì ông, ông nói ngon nói ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thể 
này, thế nọ... Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế độ 
người khác, chăng đoái hoài gì đến tôi. Dầu ông bận không lo cho tôi được, 
thì ông bảo những người hộ độ ông nhự Đức vua Pasenadi, ông phú hộ 
Anàthapindika, bà Visàkhà... lo cho tôi cũng được. Nhưng đăng này, ông chỉ 
biết thoả mãn dục vọng cá nhân, ông không hê biết đến nỗi khổ của tôi phải 
chịu bụng mang dạ chứa như thể này đây! 

Nghe nàng Cincàmànavikà mắng nhiếc, Đức Phật ngưng thuyết pháp, 
vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh trên pháp toà rồi từ tốn nói: 

"Bhagim, tayà kathitassa tathabhàvam và vifathabhàvam và qharneva 
ca tvanca jànàmg '”. 

- Này cô em! Cô nói lời chân thật hay giả dối chỉ có Như Lai và cô biết 
rõ mà thôi ? 

Nàng Cincàmànavikà liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông đại Sa môn! Chỉ có ông và tôi biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam thập tam thiên, bảo toà của vua 
trời Sakka nóng lên, băng thiên nhãn quan sát nguyên nhân, vua trời thấy rõ 
ràng nàng Cincàmànavikà đang mắng nhiếc Đức Phật trước tứ chúng đệ tử, 
bởi những chuyện không có thật. Đây là âm mưu thâm độc của nhóm tu sĩ 
ngoại đạo, dùng cô kỹ nữ Cincàmànavikà vô liêm sỉ, cố ý làm hạ uy tín của 
Đức Phật trước tứ chúng đệ tử. Vua trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ 
chuyện nảy. Vua trời cùng bốn thiên nam xuất hiện xuống giảng đường chùa 
Jetavana ngay tức khắc. Bốn vị thiên nam, theo lệnh của vua trời hoá thành 
bốn con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt bốn sợi dây cột tắm gỗ, hình 
dạng giống bào thai ràng buộc sau lưng nàng Cincàmànavikà, đồng thời vua 
trời hoá một luồng gió thối cho tấm gỗ kia rơi xuống đất đụng nhằm hai bản 


chân của nàng Cincàmànavikà, làm cho đôi chân của nàng bâm máu. 


Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật hiển nhiên phơi 
bày trước mắt tứ chúng đệ tử. Nàng Cincàmànavikà bị mắng nhiếc không 
tiếc lời, có người đánh đập, nhỗ nước bọt rồi xua đuôi nàng ra khỏi khuôn 
viên chùa. Nàng Cincàmảànavikà thất VỌNØ, thất tha thất thếu bước đi ra vừa 
khuất tầm mắt của mọi nƯỜi, 7í đất liền mứt ra làm hai, phái lên một tia 
lửa thiêu cháy nàng rồi rút xác nàng xuống sâu dưới lòng đất. Sau khi nàng 
Cincàmànavikà chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái sanh vào đại địa ngục 
Avìci chịu quả khổ do ác nghiệp đã tạo. 

Chuyện nàng Cincàmànavikà vu khống Đức Phật đã lan truyền khắp 
mọi nơi, từ xứ này sang xứ khác. Và ai ai cũng đều biết đó là âm mưu thâm 
độc đê tiện của nhóm tu sĩ ngoại đạo. Một SỐ người trước kia còn hộ độ 
nhóm tu sĩ ngoại đạo, nay họ nghe thấy như vậy, mất hết đức tin, nên không 
còn phát tâm cúng dường các món vật dụng cho nhóm tu sĩ ngoại đạo nữa, 
đời sống của nhóm tu sĩ ngoại đạo thiếu thốn khổ cực nay lại càng tệ hại hơn 
nữa. 

Trái lại, dân chúng khắp mọi nơi phát sanh thiện tâm trong sạch cúng 
dường Đức Phật và chư Tăng các món vật dụng sung túc, bởi vì, SỐ người 
nảo chưa có đức tin thì nay lại có đức tin nơi Tam bảo, số người nào đã có 
đức tin nơi Tam Bảo rồi lại càng thêm tăng trưởng. 

Đức Phật đã thắng lời vu không của nàng Cincàmànavikà nhờ pháp 
an định. 

_—-Oo0O--- 


CÂU CHUYỆN TIỀN KIẾP 


Ngày hôm sau, trong giảng đường chùa Jetavana, chư Tỳ khưu hội họp 
bản luận chuyện nàng Cincàmànavikà vu khống, mắng nhiếc Đức Phật, do 
đó, nàng bị lửa thiêu, đất rút chết rồi sa vào cõi đia ngục AvicI, chịu quả khổ 
lâu dài do ác nghiệp của mình đã tạo, vừa lúc ẫy, Đức Thế Tôn ngự đến, 
Ngài hỏi: 

- Này chư Tỳ khưu, các con đang bàn luận về chuyện gì vậy? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn luận về chuyện nàng 
Cincàmànavikà. 

Đức Phật dạy: 

- Này chư Tỳ khưu, không phải chỉ kiếp hiện tại này, nàng 
Cincàmànavikà mới vu khống, mắng nhiếc Như Lai, để dẫn đến quả khổ tai 
hại đất rút chết rồi sa vào địa ngục Avici, mà trong kiếp quá khứ của cô ta 
cũng từng làm như vậy. 

Nghe dạy vậy, muốn biết chuyện tiền kiếp của nàng Cincàmànavikà, 
chư Tỳ khưu kính thỉnh Đức Phật thuyết lại chuyện tiền kiếp của nàng. 

Tóm lược như sau: 

Một thời quá khứ xa xưa, có Đức vua Brahma-datta trị vì xứ Bàranasì. 
Lúc ấy, Đức Bồ Tát hạ sanh vào lòng Hoảng hậu của Đức vua Brahmadatta. 
Khi Đức Bồ Tát chào đời, Đức vua, Hoàng hậu và cả hoảng tộc đều vui 
mừng hớn hở, nhìn thấy Đức Bồ Tát đẹp đẽ và dịu hiền như một đoá hoa sen 
mới nở, nên đặt tên cho Thái tử là Paduma. 

Thái tử trưởng thành, tài trí và đức hạnh đều vẹn toàn, được Đức vua, 
Hoàng hậu, hoàng tộc và cả triều đình thảy đều quý mến. Vì muốn cho Thái 
tử văn võ thảy đều song toàn, nên Đức vua đã gửi Thái tử đi học ở xứ 
Takkasilà. Lúc Thái tử thành tài trở lại hoàng cung thì Hoàng hậu đã quy 
thiên, Đức vua phong một người thứ phi còn trẻ lên ngôi Hoàng hậu và tấn 
phong cho Thái tử làm phó vương. 

Nhằm lúc biên thùy nổi loạn, Đức vua thân chinh cầm quân đẹp loạn. 
Trước khi ra đi, Đức vua bảo Hoàng hậu rằng: 

- Này ái khanh, ái khanh ở lại bảo trọng sức khoẻ, còn trầm phải ra biên 
thùy dẹp loạn, chăng bao lâu, trẫm sẽ trở về! 

Đức vua dạy Thái tử phó vương: 

- Bây giờ hoảng nhi thay cha cầm quyên trị nước! Đối với quần thần, 
con phải anh minh sáng suốt, phán xét mọi việc công minh chánh trực. Đối 
với Hoàng hậu con phải phụng dưỡng giống như mẫu hậu của con vậy! 

Đức Bồ Tát phó vương tuân lệnh, rồi đưa tiễn vua cha lên đường. 

Đức vua đi rồi, phó vương ở lại chăm lo việc triều chính một cách 
nghiêm minh, quần thần đều mến phục. Phó vương thỉnh thoảng ghé thăm 


Hoàng hậu, vẫn an sức khoẻ, thăm hỏi ân cần, lễ độ đúng theo bốn phận làm 
con, như vua cha truyền dạy. Nhưng Hoàng hậu nhìn thấy phó vương trẻ đẹp 
như vị thiên thần nên phát sanh tâm dục vọng. Tuy nhiên, chính sự lễ độ, tôn 
trọng của phó vương làm cho bà chưa dám hành động xấu. 

Đức vua dẹp loạn xong, dẫn quân trở về kinh thành. Giữa đường Đức 
vua ra lệnh cho tướng sĩ dựng trại nghỉ ngơi, rồi truyền các quan báo tin cho 
Thái tử phó vương trang hoàng nội cung để ăn mừng chiến thăng. Thái tử 
được tin phụ vương sắp trở về nên lo trang hoảng cung điện thật lộng lẫy. 
Lúc ấy, Thái tử một mình đến thăm kế mẫu. Riêng bà Hoàng hậu đã có tâm 
dục vọng thấp hèn từ lâu, nên vừa nhìn thấy Thái tử liền phát sanh tâm ái 
dục. 

Thái tử làm lễ xong bèn thưa: 

- Kính thưa mẫu hậu, mẫu hậu cần việc gì để con phụng sự? 

- Bà lả lơi nói rằng: "Từ nay chàng đừng gọi em là mẫu hậu nữa!" 

Rồi bà bước xuống nắm tay Thái tử và bảo: 

- Chàng hãy bước lên cùng em. 

Thái tử quá đỗi ngạc nhiên và thưa: 

- Thưa mẫu hậu, người nói gì vậy? 

Bà mĩm cười khiêu gợi, dịu dàng nói: 

- Chảng và em hưởng lạc trong lúc Đức vua chưa trở về. 

Vẽ mặt Thái tử trang nghiêm thưa: 

- Thưa mẫu hậu, mẫu hậu là Hoàng hậu của phụ vương, là kế mẫu của 
con, con đâu dám làm chuyện tày trời như thế được? 

Bà Hoàng hậu nài nỉ hai ba lần, Thái tử vẫn một mực từ chối. Bực mình 
quá, bả vừa ra lệnh vừa hăm doạ: 

- Nếu ngươi cả gan không chịu làm theo lời của ta, ta sẽ trình tâu với 
Đức vua, ngươi dụ dỗ ta không được nên cưỡng bức, hãm hiếp ta! Lúc ấy, 
Đức vua sẽ hành tội giết chết ngươi. 

Thái tử vẫn dõng dạc nói: 

- Thưa mẫu hậu, con chẳng bao giờ làm trái với luân thường đạo lý, còn 
mẫu hậu trình tâu với Đức vua thế nào tuỳ mẫu hậu! 

Thái tử xin phép lui ra. 


Bà hoàng hậu vừa tức giận, vừa hồ thẹn, và lúc ây bà sực tỉnh mà sợ 
rằng: 

"Nếu Thái tử Paduma tâu Đức vua biết chuyện này, thì ta khó sống nổi, 
vậy ta phải hạ thủ trước mới được!” 

Thế rồi để thực hiện việc dã tâm, bà bắt đầu nhịn ăn, mặc y phục cũ, lây 
tay cào câu thành vết trầy trụa trên thân thể rồi dạy bảo các người hầu nữ 
rằng: 

- Này các em, Đức vua trở về có hỏi đến ta thì nói Hoàng hậu lâm bệnh 
nặng. 

Nói xong, bà bước vảo hậu cung đóng kín cửa. 

Đức vua về đến kinh thành, Đức phó vương dẫn bá quan ra tận công 
thành nghĩnh đón Đức vua, quỳ lạy và tung hô vạn tuế. Đức vua 
Brahmadatta hài lòng hỏi han công chuyện ở triều đình, Đức phó vương 
trình tâu vắn tắt nhưng đầy đủ, bước vào cung điện, thấy trần thiết huy 
hoàng, các quan đứng theo vị trí rất chỉnh tề và thứ tự. Đức vua không ngớt 
khen ngợi là phó vương có đầu óc, biết tổ chức và xắp xếp mọi việc. 

Sau khi bá quan lui ra, quân lính trở về doanh trại đợi lệnh khen thưởng, 
Đức vua liền đi thắng vào nội cung, không thấy Hoàng hậu đón tiếp như mọi 
lần, Đức vua bèn hỏi người hầu nữ: 

- Hoàng hậu ở đâu mà sao trẫm không thấy? 

- Tâu đại vương, lệnh bà lâm bịnh nặng đang nằm trong hậu cung. 

Đức vua đến nơi thăm hỏi, nhưng hỏi thế nào hoàng hậu vẫn im lặng 
không đáp, Đức vua lây làm bực mình hỏi gắt: 

- Này ái khanh, lý do gì mà ái khanh không nói chuyện với trằm? 

Bà ngồi dậy khóc ấm ức, tức tửi tâu rằng: 

- Tâu Hoàng thượng, thần thiếp là Hoàng hậu của Hoàng thượng thế mà 
có người bức hiếp thần thiếp đến như thế này! 

Chưa rõ nguồn cơn ra sao, Đức vua đã nổi trận lôi đình. 

- Ai dám bức hiếp ái khanh? Hãy nói cho trẫm biết ngay, trẫm sẽ trị tội 
chết. 

Bà hoàng hậu tâu: 


- Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng trao quyền cho ai trông coi kinh 
thành này, lúc Hoàng thượng đi dẹp loạn? 

- Chăng lẽ là hoàng nhi, phó vương Paduma? 

Bà cất giọng khăng định: 

- Tâu Hoàng thượng, chính là vị phó vương cao quý của bệ hạ, chính y 
đến nơi đây muốn cưỡng bức thần thiếp cho thoả mãn dục vọng của y, mặc 
dầu thần thiếp khẩn khoản van xin: “Này hoàng nhỉ, con đừng làm việc tội 
lỗi loạn luân như vậy, đù sao ta cũng là Hoàng hậu của phụ vương con, là 
kế mẫu của con!". 

Nghe thân thiếp nói vậy, Thái tử buông lời ngạo mạn khi quân: “Ngoài 
fa ra, còn ai là Hoàng thượng nữa, vậy em hãy cùng ta hưởng lạc thủ ải 
ân!”. Thần thiếp không chịu làm theo ý ngông cuồng của Thái tử, lúc ấy 
Thái tử tức giận nắm lấy đầu tóc của thần thiếp lôi đi, đánh đập thần thiếp 
một cách dã man, không thoả mãn dục vọng của mình, phó vương tức giận 
bỏ đi ra. 

- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cứu thần thiếp! 

Đức vua nhìn thấy những vết trầy trụa trên thân hình của Hoàng hậu, 
người nỗi cơn thịnh nộ, rồi tức tốc ra lệnh cho nhóm ngự lâm quân đến lâu 
đài của phó vương Paduma, bắt phó vương trói lại bằng sợi dây xích sắt, lôi 
đi quanh thành, đồng thời cho lính dùng loa tuyên bố tội trạng của phó 
vương cho muôn dân được biết: 

"Phó vương toan phạm lội loạn luân, dùng vũ lực bức hiếp Hoàng hậu 
là mẹ kế của mình". 

Đức phó vương biết rõ đây là âm mưu thâm độc của Hoàng hậu muốn 
hại mình, nên nói với dân chúng rằng: "7ø không phải là con người xấu xa 
đê tiện như vậy! Ta hoàn toàn vô tội!”. 

Dân chúng trong thành Bảàranasì từ lâu biết Đức phó vương là bậc 
Thiện trí, chăng bao giờ làm đều trái luân thường đạo lý, chắc chắn đó là âm 
mưu độc ác vu khống đức phó vương, mọi người nghẹn ngào khóc than 
rằng: "Sự việc này không đáng xảy ra cho đức phó vương, chúng tôi biết 
Ngài bị hàm oan ”. 


Nhóm ngự lâm quân giải Đức phó vương đến quỳ dưới chân Đức vua 
Barahmadatta, vừa thấy mặt Đức phó vương, Đức vua nổi cơn giận dữ tuyên 
bố giữa đám quân thần rằng: 

- Thái tử này chưa phải là vua mà tự xưng mình là vua trước mặt Hoàng 
hậu, ấy là khi quân, phạm thượng - tội thứ nhất. 

- Tội thứ hai, dám cả gan toan bức hiếp Hoàng hậu, kế mẫu của y, phạm 
tội loạn luân. 

Nay ta phán lệnh án: 

- Các ngươi đem Thái tử ném xuống vực sâu, chỗ thường hay hành hình 
bọn cướp, cho nó chết tan xương nát thịt. 

Thái tử có vẻ điềm tĩnh, từ tốn tâu phụ hoàng rõ: 

- Tâu phụ vương, con biết rõ, con không làm điều gì nên tội, con hoàn 
toàn vô tội, xin phụ vương hãy nên suy xét lại cho phân minh, chính chắn, 
xin đừng tin những lời của kế mẫu, mà giết oan con. 

Lúc ấy, hàng trăm cung phi mỹ nữ ôm nhau than khóc tỏ ý vô cùng 
thương tiếc vị Thái tử hiền lành phúc hậu, các vị bô lão trong hoàng tộc và 
các quan đại thần trong triều đồng bước ra quỳ xuống trình tâu: 

- Muôn tâu bệ hạ, Đức phó vương là người có tài đức vẹn toàn, có đức 
hạnh cao quý, lẽ nào lại làm việc trái với luân thường đạo lý? Xin bệ hạ hãy 
suy xét phân minh, trước khi phán quyết tội trạng kẻo hối hận thì đã muộn 
rồi! 

Đức vua giận dữ mà phán rằng: 

- Tại sao các ngươi đồng bênh vực cho Thái tử, lại chăng có ai lên tiếng 
bảo vệ Hoàng hậu là người đức hạnh đoan trang, hiền thục vậy! 

Ta truyền lệnh: "Đem Thái tử Paduma ném xuống hồ sâu, chỗ thường 
hay ném các tên cướp ngay!". 

Lệnh phán truyền tối hậu của Đức vua làm cho mọi người bàng hoảng, 
một số ngất đi, một số ngậm ngùi than khóc. 

Nhìn cảnh tượng ấy, Đức vua suy nghĩ: "4¿ ai cũng tỏ vẻ thương tiếc 
Thái tử cả, trước tình trạng này, thì chính ta phải đích thân theo lên núi 


truyền lệnh cho lính năm hai chân hăn đưa lên trên, đâu dốc ngược xuống, 


rồi ném xuống vực thắm. Nếu không có ta, bọn lính kia thương mễn Thải tử, 
âm mưu tha chết cho Thái tử, ta làm sao biết được!" 

Dầu biết mình sắp chết, Đức phó vương vẫn rải tâm từ đến Đức vua, 
Hoàng hậu, tất cả mọi người, tâm không sân, không hận, chư thiên ở núi 
rừng thương mến Đức Bồ Tát nên hiện ra cốt để cho một mình Đức Bồ Tát 
nhìn thấy, rồi thưa rằng: 

- Xin Thái tử an tâm, có chúng tôi cứu Ngài. 

Khi Thái tử vừa rơi xuống vực sâu, Long vương hiện ra dùng thần 
thông đón nhận Thái tử một cách nhẹ nhàng, Long vương cung thỉnh Đức 
Bồ Tát về long cung, rồi chia cho Đức Bồ Tát một nửa giang sơn để cùng 
nhau trỊ vì. 

Đức Bồ Tát hưởng an lạc tại cõi Long cung được một năm, sau đó Đức 
Bồ Tát khẩn khoản xin Long vương trở lại cõi người với ý nguyện xuất gia 
làm đạo sĩ, Long vương rất kính phục Đức Bồ Tát và tôn trọng nguyện vọng 
của Ngài nên làm lễ tiễn đưa Ngài đến tận núi Himavantu. 


_—-OÔO--- 


ĐỨC BÒ TÁT XUẤT GIA LÀM ĐẠO SĨ 


Đức Bồ Tát vào dãy núi Himavantu xuất gia làm đạo sĩ, hằng ngày sống 
băng các loại trái cây và thực hành pháp hành thiền định, một thời gian 
không lâu, Ngài đã chứng đắc Bát thiền (2 bậc thiên hữu sắc và 4 bậc thiên 
vô sắc), và đắc ngũ thông (/hẩn thông, nhãn thông, nhĩ thông, túc mạng 
thông và tha tâm thông). 

Một hôm có người thợ săn gặp Đức Bồ Tát đạo sĩ, nhìn thấy hình dáng, 
khuôn mặt của Đức Bồ Tát, người thợ săn vô cùng ngạc nhiên, kính cần hỏi 
rằng: 

- Kính thưa đạo sĩ, có phải Ngài là Thái tử Paduma không? 

Đức Bồ Tát đạo sĩ chân thật đáp: 

- Phải, trước đây, bần đạo ta Thái tử Paduma, con của Đức vua 
Brahmadatta. 


Người thợ săn gặp lại Thái tử Paduma là đạo sĩ cảm thấy rất hãnh diện, 
vui mừng nên tình nguyện ở lại vài ngày để hầu hạ đạo sĩ. Mấy hôm sau trở 
lại kinh thành, ngươi thợ săn ngay lập tức đến cung điện xin bệ kiến Đức 
vua Brahmadatta rồi tâu trình rằng: 

- Muôn tâu Hoàng thượng, hạ thần có gặp một đạo sĩ, chính là Thái tử 
Paduma con của Hoàng thượng, ở trong một cốc lá tại núi Himavantu, hạ 
thần đã ở đó mấy hôm đề hầu hạ Ngài. 

Đức vua Brahmadatta đích thân ra lệnh ném Thái tử xuống vực sâu 
trong lúc nóng giận, không suy xét chín chắn, lúc bình tĩnh, Đức vua hồi 
tưởng lại gương mặt hiền hậu và thông minh sáng suốt của Thái tử, đặc biệt 
nhất là tính tình trung thực, từ nhỏ đến lớn chưa hề nói lời dối trá, dầu là 
việc nhỏ. Thái tử làm thế nào, nói thế ấy; nói thế nào, làm thế ấy. Đức vua 
nhớ lại lời Thái tử tâu “Con hoàn toản vô tội, xin phụ vương hãy suy xét lại 
cho phân mình chín chắn, xin đừng tin những lời của kế mẫu mà giết oan 
con!". Chắc chắn đó là những lời chân thành của Thái tử, giờ đây văng văng 
bên tai. Và còn những lời của các vị trung thần tâu: "Đức phó vương là 
người có tài đức vẹn toản, có đức hạnh cao quỹ, lẽ nào lại làm việc trải với 
luân thường đạo lý, xin bệ hạ hãy suy xét phân mình trước khi phán quyết tội 
trạng, kéo hồi hận thì đã muộn rôi!". 

Đúng là bây giờ ta ăn năn hối hận thì đã muộn tồi! 

Bây giờ nghe người thợ săn báo tin Thái tử còn sống, Đức vua xiết bao 
vui mừng, cất giọng hỏi dồn dập: 

- Quả thật vậy không? Chính ngươi thấy tận mắt ư? Đúng đạo sĩ là Thái 
tử Paduma con của trẫm đó chứ? 

Người thợ săn khẳng định chắc chắn một lần nữa: 

- Đúng vậy, tâu bệ hạ, chính hạ thần đã nghe rõ vị đạo sĩ đã xác 
nhận: "@wóc đây, bẩn đạo là Thái tử Paduma con của Đức vua 
Brahuinadatffa ", hạ thần đã ở hầu Thái tử mẫy ngày qua. 

Vô cùng vui mừng, ngay tức khắc Đức vua ra lệnh chuẩn bị xa giá, triệu 
tập các vị bô lão trong hoàng tộc, các quan đại thần cùng quân lính rằm rộ 
kéo đến núi Himavantu để nghinh đón Thái tử, có người thợ săn dẫn đường. 


Đến bìa rừng, Đức vua ra lệnh đóng quân, còn Đức vua cùng các vị bô 
lão, đại thân đi bộ đến cốc lá của Thái tử Paduma. 

Đức Bồ Tát đón tiếp, vấn an phụ vương và các quan rồi mời dùng trái 
cây rừng thanh đạm. Đức vua nhìn thấy Thái tử sắc diện tươi trẻ, trầm tỉnh 
đáng kính, hàn huyện câu chuyện, Đức vua tò mò hỏi lý do làm sao Thái tử 
đã rơi xuống vực sâu mà còn sống được? 

Đức Bồ Tát thành thật kê lại rằng: 

- Thưa phụ vương, khi con vừa rơi xuống thì có chư thiên và Long 
vương cứu giúp. Long vương thỉnh xuống long cung chia một nửa giang sơn 
cho con trị vì, được một năm, con xin trở lại cõi người để xuất gia làm đạo 
sĩ. 

Nghe xong, Đức vua vô cùng hoan hỷ bèn quỳ xuống, Đức Bỏ Tát liền 
đỡ vua cha lên, Đức vua nói: 

- Này hoàng nhi, phụ vương hoàn toàn tin theo lời của con, phụ vương 
là người sỉ mê, đã tin theo lời người đàn bà làm cho con khổ, phụ vương đã 
biết lỗi của mình, chính con là bậc có giới đức trong sạch hoàn toản. 

Đức vua nói xong, liền quỳ xuống đảnh lễ đạo sĩ và tiếp: 

- Này hoàng nhi, xin con từ bi tha thứ những lỗi lầm của phụ vương. 

Đức Bồ Tát đạo sĩ thưa: 

- Kính thưa phụ vương, sự việc đã qua rồi, con không dám bắt lỗi phụ 
vương đâu, con chỉ xin phụ vương dầu việc nhỏ hay lớn, phụ vương nên suy 
xét cho chu đáo, phân minh rồi mới phán quyết, để cho thần dân thiên hạ 
được nương nhờ đức lành của bậc thiên tử. 

Đức vua hoan hỷ tiếp lời: 

- Này hoàng nhi, phụ vương xin thỉnh mời con về triều, phụ vương sẽ 
làm lễ truyền ngôi cho con theo truyền thống của dòng tộc. Nếu được vậy, 
thứ nhất là phụ vương có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, thứ hai là chứng tỏ con đã 
thật sự tha thứ cho phụ vương và thứ ba là thần dân trăm họ được hưởng đức 
lành của đắng minh quân. 

Đức Bồ Tát đạo sĩ thưa: 

- Con xin tri ân phụ vương, con xin phép thưa phụ vương rằng: ví như 
người nuốt phải lưỡi câu, may mẫn làm sao, người ấy nhả được lưỡi câu 


dính đầy máu kia ra rồi, được an lạc như thế nào, người xuất gia làm đạo sĩ 
cũng cảm thấy mình như thể ấy. 

Đức vua bẻn hỏi: 

- Này con, xin giải thích cho cha hiểu: 

"Cái gì gọi là lưỡi câu?". 

"Cái gì gọi là lưỡi câu dính đầy máu?". 

"Thế nào gọi là nhả lưỡi câu dính đầy máu?". 

Đức Bồ Tát đạo sĩ điềm nhiên giải thích. 

- Kính thưa phụ vương, kính xin phụ vương hiểu như vầy: 

* Ngũ trần: sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm gọi là 
lưỡi câu. 

* Ngai vàng, danh vọng, vợ đẹp, con yêu, ngọc ngà, châu báu của cải, 
sự nghiệp... gọi là lưỡi câu dính đầy máu. 

* Sự từ bỏ tất cả đi xuất gia, không dính mắc gì cả gọi là nhả lưỡi câu 
dính đầy máu. 

Đức Bồ Tát đạo sĩ thưa tiếp: 

- Thưa phụ vương, bây giờ con đã xuất gia trở thành đạo sĩ rồi, nên việc 
phụ vương truyền ngôi cho con là không thể chấp nhận được. Kính xin phụ 
vương tiếp tục trị vì xứ sở bằng thiện pháp; đừng đề bốn pháp thiên vị: fhiên 
vị VÌ thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sỉ mê, thiên vị vì sợ chỉ phối làm ô 
nhiễm tâm trí của phụ vương, hầu đem lại sự an vui, hạnh phúc cho thần dân 
thiên hạ, đem lại thái bình thịnh vượng cho xứ sở. 

Đức vua vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao quý của Thái tử và cảm 
động quá, Đức vua đã khóc thật, những giọt nước mắt của sự ăn năn biết lỗi, 
nhưng đành phải từ giã Thái tử cao quý, bậc đạo sĩ cao thượng có giới đức 
trong sạch, có trí tuệ siêu phàm trở lại hoảng cung. 

Trên đường về, Đức vua hỏi các quan: 

- Trẫm phải xa cách Thái tử, người con cao quý, bậc có giới đức và trí 
tuệ trong sáng, lý do bởi đâu hở các khanh 2 

Một lão thần tâu: 


- Tâu bệ hạ, bởi do Hoàng hậu. 


Đức vua truyền lệnh bắt Hoàng hậu ném xuống vực sâu, chỗ trước đây 
đã ném Thái tử. 

Từ đó về sau, Đức vua Brahmadatta trị vì đất nước băng thiện pháp, 
tránh bốn pháp thiên vị, đem lại sự an lạc cho hoàng tộc và thần dân thiên hạ 
trong xứ sở. 

Đức Phật thuật lại chuyện tiền thân ở quá khứ. Bây giờ, kiếp hiện tại 
những nhân vật là: 

- Bà kế mẫu kiếp trước kia, nay kiếp hiện tại này là nàng 
Cincàmànavikà. 

- Phụ vương Brahmadatta, kiếp hiện tại này là Tỳ khưu Devadatta. 

- Long vương cứu Thái tử, kiếp hiện tại này là Đại đức Ànanda. 

- Chư thiên hộ trì Thái tử, kiếp hiện tại này là Đại đức SảrIputta. 

- Thái tử Paduma, kiếp hiện tại này chính là Như Lai. 


_—-OÔO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ SÁU - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG BÀ LA MÔN 
SACCAKA 
Đức Phật cảm thắng Bà la môn Saccaka đây kiêu căng và tự phụ, do nhờ 
đuốc tuệ. 
(Phỏng theo bài kinh Cùlasaccakasutta, Majjhunanikàya Mùlapannàsa) 
Saccaka là con trai của hai ông bà Bà la mônNigantha, họ nổi tiếng 
thông thái, uyên bác có tài hùng biện, vì mỗi người học hiểu 500 luận thuyết, 
nên tài vẫn đáp của hai ông bà ít ai sánh nồi. Saccaka là người con được thừa 
huởng di sản tinh thần sở học của cha và mẹ. Ngoài ra, Saccaka còn theo học 
tất cả các giáo lý của các phái ngoại đạo đương thời, để biết rõ sở trường, sở 
đoản, điểm ưu, điểm khuyết của các giáo phái ấy nữa. Bởi thế, càng lớn lên, 
tiếng tăm của Saccaka càng vượt trội hơn cả cha mẹ, trở thành nhà hùng biện 
vô địch. Khi gặp các nhà luận sư trưởng của các phái, mở cuộc tranh biện, 
thì bao giờ chàng cũng là kẻ thắng cuộc. Các cuộc đấu trí trổ tài hùng biện, 
chàng đều là kẻ chiếm thượng phong, chưa có một Sa môn, Bà la môn nào 
có đủ tài trí khả dĩ xứng đáng là đối thủ của chàng. 


Và kế từ đó, Saccaka tự cho mình có tài trí hơn người, sanh tâm ngã 
mạn, một số đông quần chúng hết lời ca tụng về tài hiểu biết sâu rộng của 
chàng. Quá kiêu căng tự phụ về sở học của mình, sự hiểu biết nhiều quá SỢ 
có ngày vỡ bụng nên Saccaka làm một dây nịt bằng sắt ràng rịt cái bụng lại. 

Danh tiếng Saccaka lại càng vang đội, khi hoàng tộc Licchavi trị vì xứ 
Vesali, mời chàng dạy học cho các Hoàng tử cùng con cháu của các hoảng 
thân quốc thích. 

_—-oÔO--- 


SACCAKA GẶP ĐẠI ĐỨC ASSAJI 


Thuở ấy, Đức Phật cùng nhóm đông Tỳ khưu Tăng có phạm hạnh cao 
thượng, ngự đến tại một ngôi tịnh xá ở trong khu rừng lớn gần thành Vesali. 

Một hôm đứng trước hội chúng của mình ở Vesali, Saccaka tuyên bố 
một cách ngạo nghễ răng: "7ø ¿hấy không có một Sa môn, một Bà la môn 
nào, dù là giáo chủ, trưởng giáo phái hoặc bậc Đạo sư lỗi lạc tự xưng là 
bậc Arahán, một khi đối đáp với ta, không ai mà không hôi hộp, run sợ, 
không toát mô hôi lạnh; thậm chí nếu ta cật vẫn cây cột không có tâm thức, 
nó cũng rung chuyển lay động, huồng nữa là con người có tâm thức!" 

Vào một buôi sáng, Đại đức Assaji đắp y mang bát vào thành Vesali đi 
khất thực. Lúc ấy, Saccaka đang đi dạo với đám đồ chúng trong thành vừa 
nhìn thấy Ngài Assaji từ xa đi đến, chàng đến gặp và vấn an Ngài xong, 
chàng đứng một nơi hợp lẽ, lễ phép cung kính của một bậc trí thức, bèn thưa 
rằng: 

- Thưa Đại đức, Sa môn Gotama thường chỉ dạy cho các hàng đệ tử của 
Ngài như thế nào? Và lời giáo huấn của Sa môn Gotama cho các hàng đệ tử 
ẫy ra sao? 

Đại đức Assaji đáp răng: 

- Này Aggivessana! Đức Thế Tôn thường chỉ dạy các hàng đệ tử như 
vầy: 

"Này chư Tỳ khưu, sắc uấn là vô thường, thọ uẩn là vô thường, tưởng 


uấn là vô thường, hành uân là vô thường, thức uân là vô thường; sắc uân là 


vô ngã, thọ uấn là vô ngã, tưởng uẩn là vô ngã, hành uấn là vô ngã, thức 
uấn là vô ngã, tắt cả các pháp đều vô ngã... ". 

Này Aggivessana, Đức Thế Tôn thường chỉ dạy cho các hàng đệ tử như 
vậy, lời giáo huấn của Ngài cho các hàng đệ tử cũng như vậy. 

- Thưa Đại đức, tôi được nghe lời giáo huấn của Sa môn Gotama như 
vậy đó, quả thật chính tai tôi đã nghe những điều chăng lành. Nếu có cơ hội, 
tôi sẽ gặp Sa môn Gotama để luận chiến, đấu trí, thế nào tôi cũng đè bẹp 
những lời giáo huấn sai lầm và tệ hại ấy bằng lý lẽ của tôi. 


_—-OÔO--- 


SACCAKA LUẬN CHIẾN VỚI ĐỨC PHẬT 


Hoàng tộc Licchavi gồm chừng 500 người đang hội họp tại đại hội 
trường. Lúc ấy, Saccaka đột ngột bước vào, chàng cô động họ: 

- Này chư vị, xin quý vị hãy cùng đi với tôi. 

Nói như vậy hai ba lần, rồi chàng nói tiếp: 

- Hôm nay sẽ có cuộc luận chiến, đấu trí xảy ra giữa tôi và Sa môn 
Gotama. Nếu quả thật lời giáo huấn của Sa môn Gotama như Đại đức Assaji 
đã trình bày cho tôi nghe, tôi sẽ vặn hỏi, bắt bẻ lý lẽ của Sa môn Gotama 
bằng lý lẽ của tôi. Ví như, một thanh niên khỏe mạnh đầy sức lực, một tay 
năm lấy cổ con cừu, tay kia nắm lông cừu dài rồi lột tuột ra không chừa 
môät mảy - thì tôi cũng như vậy, tôi sẽ vặn hỏi bắt bẻ lý lẽ lời giáo huấn của 
Sa môn Gotama, bị lột trần bằng lý lẽ vững chắc của tôi như thế ấy. Hoặc ví 
như người khoẻ mạnh làm việc lâu năm trong xưởng nấu rượu, tay cầm vợt 
vớt bọt rượu trong một chảo sâu, kéo từ bên này sang bên kia rồi ngược lại 
như thế nào, thì tôi cũng như vậy, tôi sẽ vặn hỏi, bắt bẻ lý lẽ lời giáo huấn 
của Sa môn Gotama từ đầu này sang đầu kia và ngược lại, bằng lý lẽ kiến 
thức rộng lớn của tôi cũng như thế ấy. Hoặc ví như một người nghiện rượu, 
tay cầm chung rượu, khi thì úp khi thì ngửa như thế nào, thì tôi cũng như 
vậy, tôi sẽ vặn hỏi, bắt bẻ lời giáo huấn của Sa môn Gotama khi thì úp, khi 
thì ngửa bằng lý lẽ biện luận sắc bén của tôi như thế ấy. 


Xin mời qúy vị hãy đi cùng với tôi! Hôm nay tôi sẽ có cuộc luận chiến 
với Sa môn Gotama. 

Trong nhóm hoàng tộc Licchavi, có số người nghĩ rằng: 

"Sa môn Gotama làm sao mà thắng lý lẽ của Saccaka, sự thật, Saccaka 
chắc chắn thăng lý lẽ của Sa môn Gotama!". 

Nhưng trong nhóm đó có số người nghĩ trái ngược rằng: 

"Saccaka làm sao mà thắng được lý lẽ của Sa môn Gotama, sự thật, Sa 
môn Gotama mới thắng lý lẽ của Saccakal". 

Sau đó, Saccaka cùng nhóm 500 người thuộc hoàng tộc Licchavi cùng 
nhau đi đến tịnh xá có đỉnh cao ở trong khu rừng lớn gần thành Vesali. Ở 
đây có một số đông Tỳ khưu đang đi kinh hành ở bìa rừng thoáng mát. Lúc 
ấy, Saccaka lễ phép đến hỏi một vị Tỳ khưu rằng: 

- Thưa Ngài, hiện giờ Sa môn Gotama đang ở đâu? Chúng tôi muốn gặp 
Đức Đạo Sư ấy. 

Vị Tỳ khưu chỉ dẫn: 

- Này Aggivessana, Đức Thế Tôn đang nghĩ trưa dưới cội cây trong khu 
rừng lớn đằng kia. 

Saccaka cùng với nhóm hoàng tộc đến lễ phép vẫn an Đức Phật, rồi 
chàng ngồi xuống một nơi hợp lẽ, số người còn lại, có người đảnh lễ Đức 
Phật, có người còn ân cần hỏi thăm bằng những lời thân mật, có người chỉ 
chấp tay, có người tự xưng tên và dòng dõi của mình, có người chỉ im lặng, 
rồi tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh một nơi hợp lẽ. 

Saccaka cảm thấy hồi hộp, e ngại, cô lây lại sự bình tĩnh bèn thưa với 
Đức Phật rằng: 

- Kính thưa Sa môn Gotama, xin Ngài vui lòng trả lời những câu hỏi 
của tôi. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Aggivessana, Như Lai rất sẵn lòng, ngươi cứ hỏi tùy ý. 

Saccaka được cơ hội liền bạch: 

[Sac: Saccaka - ĐP: Đức Phát] 


Sac: - Kính bạch Sa môn Gotama, Ngài thường chỉ dạy cho các hàng đệ 
tử của Ngài như thế nào? Và lời giáo huấn của Ngài cho các hàng đệ tử ra 
sao? 

ĐP: - Này AggIvessana, Như Lai thường chỉ dạy cho các hàng đệ tử 
như vẫy: 

"Này chư Tỳ khưu, sắc uấn là vô thường, thọ uẩn là vô thường, tưởng 
uấn là vô thường, hành uẩn là vô thường, thức uẩn là vô thường; sắc uẩn là 
vô ngã, thọ uấn là vô ngã, tưởng uẩn là vô ngã, hành uẩn là vô ngã, thức 
uấn là vô ngã, tắt cả các pháp đều vô ngã. 

Này AggtIvessana, Như Lai thường chỉ dạy cho các hàng đệ tử như vậy, 
lời giáo huấn của Như Lai cho các hàng đệ tử cũng như vậy. 

Sac: - Kính bạch Sa môn Gotama, xIn phép Ngài cho tôi đưa ra ví dụ: 

Kính bạch Sa môn Œotama, các loại giống, loại cây nào có đủ nhựa 
sống, được tăng trưởng tươi tốt, tất cả loại cây ấy đều nương nhờ từ đất, 
mọc ở trong đất mà lớn lên phát triển tối, tăng trưởng tốt rồi đơm hoa kết 
trái, hoặc như mọi công việc trồng trọt đồng áng, công việc xây dựng nhà..., 
những công việc ấy người ta phải nương nhờ ở đất, đặt trên đất mới thành 
tựu. Cũng như vậy, người ta chấp sắc uẩn là ta, rồi nương nhờ nơi sắc uẩn 
mới tạo nên thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp; người ta chấp thọ uấn là ta, 
rồi nương nhờ thọ uấn mới tạo nên thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp; 
người ta chấp hành uấn là ta, rồi nương nhờ hành uẩn mới tạo nên thiện 
nghiệp hoặc bắt thiện nghiệp; người ta chấp thức uẩn là ta, rồi nương nhờ 
thức uẩn mới tạo nên thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi nói rằng: Sắc uấn là cái ngã của ta 
(rùpam me atà), thọ uấn là cái ngã của ta, tưởng uẩn là cái ngã của ta, 
hành uẩn là cái ngã của ta, thức uẩn là cái ngã của ta có phải vậy không? 

Sac: - Kính bạch Sa môn Gotama, không phải chỉ riêng tôi nói như vậy, 
mà nhiều người khác cũng nói như vậy. 

ĐP: - Này Aggivessana, những người khác không liên quan đến tà kiến 
của ngươi, chính ngươi phải xác nhận sở kiến của mình. 


Sac: - Kính bạch Sa môn Gotama, tôi xin xác nhận sở kiến của tôi: Sắc 
uân là cái ngã của tôi, thọ uân là cái ngã của tôi, tưởng uân là cái ngã của tôi, 
hành uân là cái ngã của tôi, thức uấn là cái ngã của tôi. 

ĐP: - Này Aggivessana, nếu như vậy Như Lai hỏi ngươi, ngươi hải lòng 
thế nào thì trả lời thế ấy. 

Này Aggivessana, ví như Đức vua Pasenadi trị vì xứ Kosala, Đức vua 
Ajàtasattu trị vì xứ Màgadha đã làm lễ đăng quang lên ngôi trị vì vương 
quốc của mình, các Đức vua ấy có quyên giết người đáng tội chết, tịch thu 
của cải của người đáng tội tịch thu, lưu đày những người đáng tội lưu đày có 
được chăng? 

Sac: - Thưa được, kính bạch Sa môn Gotama! Những Đức vua cai trị 
vùng Vajjì, vùng Malla cũng có thâm quyền làm được việc ấy, huống gì là 
Đức vua Pasenadi, Đức vua Ajàtasattu các nước lớn ấy. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào về điều này, ngươi nói sắc 
uấn nào là: “Sắc uẩn là cái ngã của ta" (rầpam me affà)? vậy ngươi có thâm 
quyên khiến sắc uân ấy rằng: 

"Sắc uẩn của ta hãy như thế này!" (evam me rùpam hotu). (Nghĩa là 
sắc uẩn của ta hãy trẻ trung, mạnh khỏe, sống lâu). 

"Sắc uẩn của ta đừng như thể kia!" (evam me rùpam mà ahosi). (Nghĩa 
là sắc uẩẫn của ta đừng có già, đừng có bịnh, đừng có chết). 

Như vậy có được không? 

Nghe Đức Phật hỏi vậy, Saccaka ngồi sững như bị sét đánh, mặt tái 
ngắt, không nói được lời nào. Đức Phật hỏi lại lần thứ nhì, chàng vẫn ngôi 
ngậm câm không trả lời được. 

Đức Phật bảo Saccaka rằng: 

- Này AggIvessana, bây giờ là lúc mà ngươi phải trả lời, không phải lúc 
ngươi ngồi làm thinh. 

Này Aggivessana, khi Như Lai hỏi người nào, về một vấn đề gì hợp với 
sự thật, đúng với chân lý đến ba lần, mà người ấy vẫn không chịu trả lời, thì 
cái đầu của người ấy sẽ vỡ thành bảy mảnh ngay tại nơi ấy. 

Lúc ấy Đức Sakka vua cõi Tam thập tam thiên liền hoá ra dạ xoa, tay 
cầm cái chủy kim cang phát ra luồng ánh sáng khiếp người, ngồi trên đỉnh 


đầu của Saccaka nói cho chàng nghe rằng: "Này Aggivessana, nếu Đức Thể 
Tôn hỏi ngươi đến lần thứ ba mà ngươi vẫn ương ngạnh, ngoan cô không 
chịu trả lời thì ta sẽ dùng cái chùy kim cang này đánh vào cải đầu của ngươi 
vỡ ra thành bảy mảnh”. 

Sự việc xảy ra như trên chỉ có Đức Phật và Saccaka nhìn thấy. Saccaka 
kinh sợ, khiếp đảm vô cùng, rởn tóc gáy, toát mô hôi. Bây giờ chàng chỉ còn 
biết nương nhờ vào oai lực của Đức Phật mà thôi, bèn chấp tay run sợ bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hỏi lại, con sẽ trả lời ngay. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Ngươi nói sắc 
uẩn nào là “Sắc uẩn là cải ngã của ta"? 

Vậy ngươi có thâm quyền khiến sắc uân ấy rằng: 

Sắc uẩn của ta hãy như thể này! 

Sắc uẩn của ta đừng như thế kial 

Như vậy có được không? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, điều ẫy là không thể được. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi hãy suy xét kỹ càng, thấu đáo rồi mới trả 
lời, đừng để cho lời sau không hợp với lời trước, hoặc lời trước và lời sau 
của ngươi không tương hợp, không đồng nhất. 

Sac: - Con hiểu rõ. Bạch Đức Gotama. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào về điều này? 

Ngươi nói thọ uân nào là "họ uẩn là cái ngã của ta"? 

Vậy ngươi có thâm quyền khiến thọ uẫn ấy rằng: 

"Thọ uẩn của ta hãy như thế này!" (nghĩa là thọ uẩn của ta hãy thọ 
lạc). 

"Thọ uấn của ta đừng như thế kia!" (nghĩa là thọ uẩn của ta đừng thọ khô). 

Như vậy có được không? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, điều ẫy là không thể được. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi hãy suy xét kỹ càng, thấu đáo rồi mới trả 
lời.... 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nảo về điều này? 

Ngươi nói tưởng uẫn nào là “zởng uẩn là cải ngã của ta"? 


Vậy ngươi có thâm quyền khiến tưởngï uẫn ấy rằng: 

"Tưởng uẩn của ta hãy như thế này!" (nghĩa là tưởng uẩn của ta hãy 
tưởng đổi tượng tốt, đối tượng thiện). 

"Tưởng uấn của ta đừng như thế kia!" (nghĩa là trởng uấn của ta đừng 
tưởng đổi tượng xâu, đối tượng ác). 

Như vậy có được không? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, điều ẫy là không thể được. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi hãy suy xét kỹ càng, thấu đáo rồi mới trả 
lời... 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nảo về điều này? 

Ngươi nói hành uẫn nào là “hành uẩn là cái ngã của ta"? 

Vậy ngươi có thâm quyền khiến hành uân ấy rằng: 

"Hành uấn của ta hãy như thế này!" (nghĩa là hành uẩn của ta hãy 
hành thiện). 

"Hành uẩn của ta đừng như thế kia!" (nghĩa là hành uấn của ta đừng 
hành ác). 

Như vậy có được không? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, điều ẫy là không thể được. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi hãy suy xét kỹ càng, thấu đáo rồi mới trả 
lời... 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nảo về điều này? 

Ngươi nói thức uẫn nào là "/c uẩn là cái ngã của ta"? 

Vậy ngươi có thâm quyền khiến thức uân ấy răng: 

"Thức uẩn của ta hãy như thế này!" (nghĩa là thức uẩẫn của ta hãy biết 
đối tượng tốt, đối tượng thiện). 

"Thức uấn của ta đừng như thế kia!" (nghĩa là thức uẩn của ta đừng 
biết đối tượng xâu, đổi tượng ác). 

Như vậy có được không? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, điều ẫây là không thể được. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi hãy suy xét kỹ càng, thấu đáo rồi mới trả 
lời, đừng để cho lời sau không hợp với lời trước, hoặc lời trước và lời sau 
của ngươi không tương hợp, không đồng nhất. 


Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào về điều này: 

Sắc uân thường hay vô thường? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, sắc uân vô thường. 

ĐP: - Này Aggivessana, sắc uấn nảo là vô thường, sắc uân ấy khô hay 
lạc? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, sắc uẫn ẫy là khổ. 

ĐP: - Này Aggivessana, sắc uân nào là vô thường, khổ, có sự biến đổi 
là thường, vậy có nên chấp thủ sắc uấn ấy là của ta (do tham ải), sắc uẩn ấy 
là ta (do ngã mạn), sắc uẩn ấy là tự ngã của ta (do tà kiến) chăng? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, không nên chấp như vậy. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào về điều nảy thọ uấn..., 
tưởng uân..., hành uân.... 

Thức uần là thường hay vô thường? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, thức uân là vô thường. 

ĐP: - Thức uẫn nào vô thường, thức uấn ấy khổ hay lạc? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, thức uân ẫy là khổ. 

ĐP: - Thức uân nào vô thường, khổ, có sự biến đổi là thường, vậy có 
nên chấp thủ /ức uấn ấy là của ta, thức uẩn ấy là ta, thức uẩn ấy là tự ngã 
của ía chăng? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, chắng nên chấp như vậy. 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào về điều này? 

Người nào đang dính mắc trong sự khổ, đang ở trong sự khổ, đang chịu 
đựng khổ, mà còn chấp thủ khổ ấy răng: "khổ này là của ta, khổ này là ta, 
khổ này là tự ngã của ta”. Như vậy, sự thật, người ẫy có thê tự mình phân 
tách biết rõ sự khổ được chăng? mong cho hết khô, giải thoát khổ được 
chăng? 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, làm sao có được, điều ây chắc chắn 
không thê được! 

ĐP: - Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào về điều này? 

Có phải chính ngươi đang dính mắc sự khổ, đang ở trong sự khổ, đang 
chịu đựng khổ, mà ngươi còn chấp thủ khổ ấy rằng: khổ này là của ta, khổ 


này là ta, khổ này là tự ngã của ta chăng? 


Sac: - Kính bạch Đức Gotama, đáng lẽ con không nên chấp như vậy, 
nhưng mà sự thực con đã chấp nó như vậy. 

ĐP: - Này Aggivessana, như một người cần lõi cây, mong muốn lõi 
cây, tìm lõi cây, mang búa đi vào rừng, thấy một cây chuối rừng cao, to lớn, 
thăng đứng, chưa trổ buông, người ấy bèn chặt cây chuối ấy tận gốc, chặt 
ngọn rồi lột tất cả bẹ chuối, từ ngoài vào trong ra hết, không hề tìm thấy giác 
cây thì làm sao y tìm thấy lõi cây được. 

Này Aggivessana, cũng như vậy, Như Lai đã xét hỏi về những sở học 
và những kiến thức của ngươi, chúng đều rỗng tuếch, trống không, vô bổ, 
không có lợi ích gì, thế mà ngươi dám tự cao ngã mạn tuyên bố với hội 
chúng ở Vesali răng: ”7ø không thấy có một Sa môn, một Bà la môn nào, dù 
là giáo chủ, trưởng giáo phải hoặc bậc đạo sư lỗi lạc tự xưng là bậc 
Arahdn, một khi đối đáp với ta, không ai là không hôi hộp, run sợ, không 
toát mồ hôi lạnh. Thậm chí, nếu ta cật vấn cây cột không có tâm thức, nó 
cũng rung chuyển lay động, huồng hồ nữa là con người có tâm thức!". 

Như vậy, này Aggivessana, mồ hôi của ngươi toát ra từ trán, chảy 
xuống mặt thấm qua áo rồi rơi xuống mặt đất. 

Này Aggivessana, trong thân của Như Lai, Như Lai không thấy một 
giọt mồ hôi nào toát ra cả. 

Đức Phật bèn vạch chiếc y của mình để lộ ra màu đa vàng óng ánh, cho 
Saccaka và hội chúng hoàng tộc Licchavi nhìn thấy rõ. 

Lúc Ấy, Saccaka ngồi co rúm lại, gục đầu, da mặt tái đi, thân toát mô 
hôi lạnh, chàng ngồi im lặng, không nói ra được một lời nào nữa. 

Trong hội chúng hoàng tộc Licchavi, có ông hoàng Dummukha nhận 
thấy Saccaka hoàn toàn mất hết nhuệ khí ban đầu, đang ngồi chết lặng vì xấu 
hồ bèn hướng về Đức Phật mà bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép con đưa ra 
một ví dụ. 

Đức Thế Tôn làm thinh cho phép. 

Ông hoàng Dummukha bạch Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, ví như ở gần xóm lảng có một cái ao, một 
nhóm trẻ tinh ngịch kéo nhau đến ao ấy, chúng xuống ao bắt một con cua 


đem lên bờ đề chơi, hễ con cua đưa cái càng nào ra, thì chúng lẫy cây hay đá 
đập gãy càng ấy, cứ như vậy cho đến lúc nó không còn một cái càng nào, 
bèn phải nằm yên không cựa quậy, không nhúc nhích được, chắng còn bò đi 
xuống ao được nữa. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, cũng như vậy, những tà kiến hiểu lầm, tánh 
ngã mạn, tự cao tự đại, những luận thuyết của Saccaka như những càng cua 
đã bị trí tuệ của Đức Thế Tôn bẻ gãy. Từ nay về sau, Saccaka sẽ không còn 
có những ý nghĩ ngông cuồng đối với Đức Thế Tôn như vậy nữa. 

Khi nghe vậy, Saccaka nổi giận nói rằng: 

- Này Dummukha, xin ông đừng nói nữa! 

Chàng hồ thẹn yêu cầu ông hai lần như vậy, rồi chấp tay hướng về Đức 
Phật: 

- Kính bạch Đức Gotama, con thành tâm sám hồi những tội lỗi của con, 
kính xin Ngài từ bi tha thứ những tội lỗi ấy do si mê lầm lạc, mà con đã lỡ 
phạm, con xin phép học hỏi Ngài những điều mà con thắc mắc. 

Đức Thế Tôn cho phép, Saccaka bèn bạch hỏi: 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, bậc Thánh Thịnh văn đệ tử của Ngài 
thực hành như thế nào gọi là hành giả hành đúng theo chánh pháp, hành 
đúng theo lời giáo huấn của Ngài, để đoạn tuyệt được mọi hoài nghi, đạt đến 
trí tuệ Siêu tam giới, không còn tin vào người khác, sống được an lạc trong 
giáo pháp của Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

ĐP: - Này AggIvessana, trong giáo pháp này, bậc Thánh Thanh văn đệ 
tử của Như Lai, là hành giả có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sắc uẫn đúng theo thật 
tánh của các pháp răng: 

"Sắc uẩn nào ở quả khứ, vị lai, hiện tại, sắc uẩn bên rong, sắc uẩn bên 
ngoài, sắc uẩn thô, sắc uấn vi tế, sắc uấn thấp hèn, sắc uẩn cao quỷ, sắc uẩn 
ở gân, sắc uấn ở xa; tất cả sắc uấn ấy không phải là của ta (netam mama), 
không phải là ta (neso hamasmi), không phải là tự ngã của ta (na meso 
đíià). Và cũng như vậy, có trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ, (họ uấn..., tưởng 
uấn..., hành uẩn..., thức uẩn đúng theo thực tánh của các pháp rằng: "hức 


uấn nào ở quả khứ, vị lai, hiện tại, thức uân bên trong, thức uán bên ngoài, 


thức uẩn thô, thức uấn vi tế, thức uấẫn thấp hèn, thức uẩn cao quỷ, thức uẩn 
ở gần, thức uẩn ở xa; tất cả thức uẩn ấy không phải là của ta, không phải là 
ta, không phải tự ngã của 1a. 

Này Aggivessana, với trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ uân đúng 
theo thật tánh cuả các pháp như vậy, gọi là hành giả hành đúng theo chánh 
pháp, hành đúng theo lời giáo huấn của Như Lai, đạt đến trí tuệ Siêu tam 
giới, không còn tin vào người khác, sống an lạc trong giáo pháp của Như 
Lai. 

Sac: - Kính bạch Đức Gotama, thế nào gọi là Tỳ khưu bậc Thánh 
Arahán đã tận diệt được tất cả mọi phiền não trầm luân, đã hoàn thành phạm 
hạnh, đã hoàn thành mọi phận sự Tứ Thánh đế, đã bỏ được gánh nặng ngũ 
uẩn, đã chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, đã diệt đoạn 
tuyệt pháp ràng buộc tái sanh kiếp sau, đã trở thành bậc Thánh Arahán, đã 
giải thoát khổ? 

ĐP: - Này Aggivessana, Tỳ khưu là hành giả có trí tuệ thiền tuệ, thấy 
rõ, biết rõ sắc uẩn nào ở quả khứ, vị lai, hiện tại, sắc uẩn bên rong, sắc uẩn 
bên ngoài, sắc uẩn thô, sắc uấn vi tế, sắc uẩn thấp hèn, sắc uẩn cao quỹ, sắc 
uấn ở gân, sắc uẩn ở xa; tất cả sắc uẩấn ấy "không phải là của ta, không phải 
là ta, không phải là tự ngã của ta”. 

Cũng như vậy, có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ /ho urấn... tưởng uẩn... 
hành uấn..., thức uẩn..." không phải là của ta, không phải là ta, không phải 
là tự ngã của ta”. 

Này Aggivessana, với trí tuệ thiền tuệ thấy rỡ, biết rõ ngũ uẫn đúng 
theo thực tánh của các pháp như vậy, gọi là Tỳ khưu là bậc Thánh Arahán đã 
tận diệt được tất cả mọi phiền não trầm luân, đã hoàn thành phạm hạnh, đã 
hoản thành mọi phận sự Tứ Thánh đế, đã bỏ được gánh nặng ngũ uân, đã 
chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, đã diệt đoạn tuyệt pháp 
ràng buộc tái sanh kiếp sau, đã trở thành bậc Thánh Arahán, đã giải thoát 
khổ. 

Này Aggivessana, Tỳ khưu có tâm hoàn toàn giải thoát khổ như vậy, có 
ba đặc tính ưu việt là: 

- Trí tuệ chứng ngộ ưu viỆt. 


- Pháp hành ưu việt. 

- Tâm giải thoát khổ ưu việt. 

Này Aggivessana, Tỳ khưu có tâm hoàn toản giải thoát khổ như vậy, 
nên thường tôn kính lễ bái, cúng dường Như Lai rằng: 

- Đức Thế Tôn là Bậc Chánh Đăng Giác, tự mình đã chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh đế. 

- Đức Thế Tôn là bậc tự mình đã thực hành xong, rồi thuyết pháp chỉ 
dạy cho chúng sinh thực hành theo. 

- Đức Thế Tôn là bậc tự mình đã diệt đoạn tuyệt phiền não xong, rồi 
thuyết pháp chỉ dạy cho chúng sinh cùng diệt đoạn tuyệt phiền não. 

- Đức Thế Tôn là bậc tự mình đã vượt qua khỏi vùng nước xoáy tử sanh 
luân hồi, rồi thuyết pháp dạy chúng sinh cùng vượt qua khỏi vùng nước xoáy 
tử sanh luân hồi như Ngài. 

- Đức Thế Tôn là bậc tự mình đã dập tắt mọi phiền não không còn dư 
sót xong, rồi thuyết pháp chỉ dạy cho chúng sinh cùng dập tắt mọi phiền não. 

-=-OÔO--- 


SACCAKA TỰ THÚ 


Lăng nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, Saccaka bạch Đức Thế 
Tôn: 

- Kính bạch Đức Gotama, chính con là người si mê, không biết đến tài 
đức cao thượng của người khác, là người có tánh tự cao tự đại, ngã mạn, 
khinh thường người khác, cho nên con trở nên người tự phụ, nghĩ sai lầm 
rằng lý lẽ của mình chắc chăn sẽ thắng được lý lẽ của Đức Gotama. 

Sự thật, người nào đối chọi với voi lên cơn say, người ấy còn hy vọng 
thoát thân được; còn người nào đấu trí, luận chiến với Đức Gotama thì chắc 
chắn chỉ chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Tương tự như vậy, một người đang ở 
trong vòng lửa cháy ngùn ngụt bốn bề, hắn còn chút may mắn thoát ra khỏi; 
hoặc một người bị rắn độc căn, hắn còn hy vọng chữa trị được, còn người 
nảo luận chiến, đấu trí với Đức Gotama thì chắc chắn chỉ chuốc lẫy sự thất 
bại thảm hại mà thôi. 


Kính bạch Đức Gotama, chính con là người si mê, không biết Đức 
Gotama là bậc Toản tri diệu giác, con quen tánh tự cao ngã mạn, nên tự phụ 
nghĩ sai lầm rằng: con mở cuộc luận chiến, đấu trí với Đức Gotama, con sẽ 
thắng; nhưng sự thật thì ngược lại, con hoàn toàn thảm bại. 

Kính bạch Đức Gotama, ngày mai, con kính thỉnh Ngài cùng chư Tỳ 
khưu Tăng ngự đến tư xá, để cho con cùng hội chúng hoảng tộc Licchavi 
được có cơ hội làm phước dâng vật thực cúng dường Ngài cùng chư Tỳ 
khưu Tăng. 

Đức Phật làm thinh nhận lời. 

Saccka thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn với tâm vô cùng hoan hỷ và tri 
ân. Sau đó, Saccaka, một lần nữa, cùng hội chúng hoàng tộc Licchavi đảnh 
lễ Đức Thế Tôn trở về với tâm vô cùng hoan hỷ. 

Sau khi Đức Phật đã nhận lời thỉnh mời, Saccaka mới thông báo cho 
hoàng tộc Licchavi rằng: 

- Này chư quý vị, ngày mai Đức Gotama cùng chư Tỳ khưu Tăng nhận 
thọ thực tại tịnh xá của tôi, xin qúy vị hãy mang những vật thực ngon lành 
đến cùng tôi để cúng dường Đức Gotama củng chư Tỳ khưu Tăng. 

Đêm đã qua, sáng sớm hôm ấy, tất cả hội chúng hoàng tộc Licchavi mỗi 
người mỗi phần, gồm cả thảy 500 phần vật thực ngon lành, đem đến tịnh xá 
của Saccaka, hùn chung để cúng dường Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y mang bát cùng số đông chư Tỳ 
khưu Tăng ngự đến tịnh xá Saccaka để thọ thực. Saccaka cùng nhóm hội 
chúng hoàng tộc Licchavi hân hạnh được đón rước Đức Phật cùng chư Tỳ 
khưu Tăng, chàng thỉnh Đức Phật ngự chỗ cao quý nhất, tiếp theo là chư Tỳ 
khưu Tăng. Lúc ấy, Saccaka tự mình dâng những vật thực ngon lành đến 
Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng. 

Khi Đức Phật cùng chư Tỳ khưu thọ thực xong, Saccaka ngồi một nơi 
hợp lẽ ở chỗ thấp hơn bèn bạch với Đức Thế Tôn: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, cẩu mong phước thi và quả bảu của phước 
thí này sẽ được thành tựu hạnh phúc, an lạc đến cho tất cả mọi người trong 
hoàng tộc Licchavi. 

Đức Phật dạy rằng: 


- Này AggIvessana, phước thí này những thí chủ do nương nhờ ở con là 
người chưa diệt được phiền não tham, sân, si thì sẽ được thành tựu an lạc 
đến cho tất cả thí chủ trong hoàng tộc Licchavi. 

Này Aggivessana, phước thí này con nương nhờ ở Như Lai là Bậc đã 
diệt đoạn tuyệt phiền não tham, sân, si thì sẽ được thành tựu sự an lạc đến 
cho con. 

Saccaka cùng toàn thê thí chủ trong hoàng tộc Licchavi vô cùng hoan 
hỷ theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. 


_—-OÔO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BẢY - ĐỨC PHẬT CHO PHÉP ĐẠI ĐỨC 
MAHAMOGGALLANA THU PHỤC RONG CHUA NANDOPANANDA 

Đức Phật cho phép Đại đức Mahàmoggallàna vận dụng thần thông để 
thu phục Rông chúa Nandopananda, là Rồng tà kiến có nhiều thân thông. 

(Phỏng theo Chú giải Theragdthà và Apàddana, chuyện Đại đức 
Màhàmoggallàna) 

Thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana gần thành Sàvatthi. Phú hộ 
Anàthapindika, sau khi nghe xong thời pháp, rất hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế 
Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng 500 vị Tỳ khưu ngự đến thọ thực tại tư gia của chúng con vào ngày 
mai. 

Đức Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời của ông, biết Đức Phật đã nhận 
lời, tâm ông phú hộ vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép trở 
về. 

Vào canh chót đêm ấy, như lệ thường, Đức Phật nhập đại bi định, khi 
xả định quán xét thế gian xem chúng sinh nào hữu duyên nên tế độ. Ngài 
nhin thấy Rồng chúa Nandopananda hiện ra trong mạng lưới đại bi tế độ của 
Ngài. Đức Phật quán xét thấy Rồng chúa là Rồng tà kiến, không có đức tin 
nơi Tam bảo, rất hung dữ có nhiều thần thông. Nhưng cuối cùng, nó sẽ có 
đức tin rồi quy y Tam bảo. Vậy, ai là người có khả năng thu phục được 


Rồng chúa này? Ngài biết rằng Đại đức Mahàmoggallàna có năng lực thu 
phục được Rồng chúa này. 

Sáng hôm Ấy, Đức Phật gọi Đại đức Ànanda dạy: 

- Này Ànanda, con hãy thông báo cho 500 vị Tỳ khưu cùng đi theo Như 
Lai lên cõi Tam thập tam thiên. 

Cũng vào sáng hôm ấy, tại cung điện Long vương có tô chức yến tiệc 
linh đình, Rồng chúa Nandopananda ngự trên ngai có lọng trăng che, bá 
quan văn võ áo mũ chỉnh tề ngồi theo thứ bậc, cùng hoàng tộc nhà Rồng 
đang say mê xem những vũ khúc kỳ diệu của các long nữ, và cùng nhau 
thưởng thức những món ngon vật lạ đặc biệt chốn long cung. 

Ngay lúc ấy, Đức Phật cùng với 500 vị Tỳ khưu Tăng đang bay qua 
khoảng không gian phía trên địa phận cung điện của Rồng chúa, cố ý làm rơi 
bụi xuống đầu, cốt để cho chúng Rồng nhìn thấy như chọc tức, như khiêu 
khích, cho nên Rồng chúa Nandopananda nôi cơn thịnh nộ, tuyên bố với bọn 
bây tôi thuộc hạ: “Bọn Sa môn đầu trọc này lên cõi Tam thập tam thiên, dám 
bay ngang qua cung điện của ta, ta sẽ làm cho họ phải kính nề, để về sau 
không dám bay ngang qua đây nữa". Rồng chúa tức giận đi đến chân núi 
Sineru dùng phép thuật hoá thân hình to lớn và dài bao vòng quanh, cuộn 
tròn cả ngọn núi, chồng lên nhau bảy vòng, rồi phồng mang che phủ luôn cả 
đỉnh núi, bao trùm cả cõi Tam thập tam thiên. Thế là từ xa chăng aI còn nhìn 
thấy cõi trời đâu nữa. 

Khi ấy, Đại đức Ratthapàla bạch với Đức Thế Tôn răng: (vevcv) 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, trước kia mỗi lần lên ngang đây, con đều 
nhìn thấy, không những núi Sineru mà còn nhìn thấy cõi Tam thập tam 
thiên, nhìn thấy cả cung điện Vejayantapasàda của Đức vua trời Sakka cùng 
lá cờ trên đỉnh cung điện ấy, nhưng bây giờ con chăng nhìn thấy được gì cả. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên nào vậy, Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Ratthapảla, Rồng chúa Nandopananda tức giận các con, nên đã 
hoá thân hình to lớn và dài, bao quanh núi Sineru chồng lên bảy vòng, rồi 
phông mang che phủ luôn cả đỉnh núi, bao trùm cả cõi Tam thập tam thiên, 
cho nên con không nhìn thấy được gì nữa. 


Đại đức Ratthapàla bạch với Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép con được 
dạy Rồng chúa bớt tánh kiêu căng ngã mạn ấy. 

Đức Phật không cho phép, rồi lần lượt Đại đức Bhaddiya, Đại đức 
Ràhula... vị nào cũng muốn trừng phạt Rồng chúa ấy, nhưng Đức Phật đều 
không cho phép, cuối cùng Đại đức Mahàmoggallàna bạch Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép con được 
thu phục Rồng chúa Nandopa-nanda ấy. 

Đức Phật chấp nhận cho phép Đại đức Mahà-mongsallàna vận dùng 
thần thông biến hoá thành con Rồng có thân hình to lớn và dài hơn Rồng 
chúa Nandopananda, bao quanh thân hình Rồng chúa, chồng lên nhau 14 
vòng, siết chặt lấy thân hình của nó, phồng mang lớn đè lên mang của nó, 
Đại đức Mahàmongsallàna càng siết vào, thân mình Rồng chúa càng đau 
đớn chịu không nỗi. 

Rồng chúa tức giận hoá ra luồng khí độc phun ra để làm hại Ngài Đại 
đức Mahàmongsallàna, nhưng không hại được Ngài, ngược lại Ngài Đại đức 
cũng hoá ra luồng khói mạnh hơn làm cho Rồng chúa vô cùng khó chịu. 

Rồng chúa càng tức giận hoá ra luồng lửa phun ra để thiêu đốt Ngài, 
Ngài Đại đức cũng hoá ra luồng lửa mạnh hơn làm cho thân hình Rồng chúa 
nóng như thiêu như đốt. 

Thế là một phần thân thê bị siết chặt, đau đớn, một phần thì bị khói và 
lửa thiêu đốt không sao chịu nôi được nữa. 

Rồng chúa muốn biết vị Sa môn này là ai, bèn hỏi rằng: 

- Ngươi là ai? Sao dám làm khổ ta đến như vậy? 

Đại đức Mahàmogøgalàna trả lời: 

- Này Nandopananda, bần đạo là Mahàmoggalàna đây! 

Rồng chúa yêu cầu Ngài Đại đức răng: Bạch Đại đức, xin Ngài hiện trở 
lại hình tướng vị Tỳ khưu. 

Đại đức Mahàmoggallàna biết mưu mô xảo quyệt của Rồng chúa muốn 
hại Ngài, cho nên Ngài vừa hiện ra, liền đi thắng vào lỗ tai bên phải, đi sang 
lỗ tai bên trái, rồi từ lỗ tai bên trái đi sang lỗ tai bên phải của Rồng chúa. 
Rồng chúa đau đớn khó chịu, nhanh như chớp, Ngài lại đi vào từ lỗ mũi bên 


phải đi sang lỗ mũi bên trái, rồi từ lỗ mũi bên trái đi sang lỗ mũi bên phải 
của Rồng chúa. 

Rồng chúa càng đau đớn, càng khó chịu gấp bội phần, dường như 
không còn chịu đựng được nữa, nó van xin Ngài Đại đức tha lỗi cho nó; 
nhưng thật tâm của nó chưa chịu khuất phục, đây chỉ là một mưu kế chờ có 
cơ hội là hại Ngài, ngay tức khắc. Ngài Đại đức biết rõ ác tâm của nó, cho 
nên Ngài vừa thoát ra khỏi lỗ mũi, khi Rồng chúa vừa mở miệng, Ngài lại 
nhanh như chớp đi thắng vào miệng của Rồng chúa mà nó không hề hay 
biết, Ngài đi thắng vào bụng của nó, mở đường đi kinh hành từ hướng Đông 
sang hướng Tây, rồi đi ngược lại, và từ hướng Nam sang hướng Bắc, rồi đi 
ngược lại làm cho Rồng chúa đau đớn và khó chịu vô cùng. 

Đức Thế Tôn nhìn thấy như vậy, nhắc nhở Đại đức Mahàmoggallàna. 

- Này Moggallànà, con nên thận trọng, Rồng chúa có nhiều phép mầu 
lợi hại và ác tâm, vậy con hãy cần thận kẻo nguy hiểm. 

Đại đức Mahàmoggallàna bạch với Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã luyện Iddhipàla (tứ thần túc) đến chỗ 
thuần thục, vận dụng như ý. Còn ý nghĩ độc ác của Rồng chúa thì con biết 
rõ. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài đừng bận tâm lo cho con. Dầu có 
hàng trăm, hàng ngàn Rồng chúa như Nandopananda thì con cũng có khả 
năng thu phục được dễ dàng, huống hồ gì chỉ có một con. Bạch Ngài. 

Rồng chúa Nandopananda nghĩ rằng: "Lúc đâu vị Sa môn này ẩi vào 
miệng mà ta chẳng hê hay biết, bây giờ ta chờ y ra, ta sẽ căn răng, nhai 
nuốt y vào bụng mới hả cơn tức giận này". 

Rồng chúa bạch Ngài Đại đức: 

- Kính bạch Đại đức, tôi xin chịu khuất phục Ngài rồi, kính thỉnh Ngài 
từ bi ra ngoải, Ngài đi qua, đi lại trong bụng của tôi, làm cho tôi đau đớn khó 
chịu quá! 

Ngay lúc ấy, Đại đức Màhàmogøallàna đi ra khỏi miệng, mà Rồng chúa 
Nandopannanda không hề hay biết gì cả. Ngài hiện ra đứng trước mặt, vừa 
nhìn thấy Ngài Đại đức Rồng chúa bằng giọng căm tức nói: 

- Chính Sa môn này đây à! 


Nhanh như chớp, từ hai lỗ mũi, Rồng chúa phun ra hai luồng khí độc 
như vũ bão cực kỳ nguy hiểm để giết hại Ngài Đại đức; ngay tức khắc, Ngài 
Đại đức liền nhập đệ tứ thiền hữu sắc, nên luồng khí độc của Rồng chúa 
không thể làm cho đầu sợi lông chân của Ngài lay động. 

Thấy vậy, Rồng chúa Nandopananda vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng vị 
Sa môn này có thần thông thật là phi thường. 

Lúc ấy, Đại đức Mahàmoggallàna hoá ra điều vương Garuda, to lớn 
phát ra một luồng khói mạnh, phóng thắng đến Rồng chúa, làm cho thân 
hình của nó quăn quại lảo đảo một cách khốn khổ. Rồng chúa tự biết mình 
không thê chịu đựng nổi oai lực của Ngài Đại đức nên đành chịu khuất phục 
trước uy lực và đức độ của Ngài. 

Rồng chúa hoá ra một cậu bé chấp tay đảnh lễ Đại đức rồi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại đức, con đem hết lòng thành kính xin nương nhờ 
nơi Ngài, rồi y cúi đầu đảnh lễ dưới chân của Ngài Đại đức một cách thành 
kính bằng tâm phục thiện. 

Như vậy, Đại đức Mahàmogsallàna đã thu phục được Rồng chúa 
Nandopananda cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh, Ngài Đại đức bảo Rồng 
chúa rằng: 

- Này Nandopananda, có Đức Thế Tôn đang ngự ở kia, con hãy đi theo 
thầy đến hầu đánh lễ Ngài. 

Rồng chúa Nandopananda ngoan ngoãn vâng lời thầy đi theo sau đến 
hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn: 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật. 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp. 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng. 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật, lẫn thứ nhì. 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp, lần thứ nhỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng, lần thứ nhì. 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật, lần thứ ba. 

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp, lần thứ ba. 


Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng, lần thứ ba, kể từ nay cho 
đến trọn đời. 

Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: "Này Rồng chúa Nandopananda, cầu 
chúc cho con được sự an lạc láu đài”. 

Rồng chúa Nandopananda có duyên lành đã quy y Tam bảo trở thành 
Rồng chúa có chánh kiến, có đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Sáng hôm ấy, công việc hoá độ Rồng chúa Nandopananda đã hoàn 
thành, Đức Phật cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng vân hành trở lại kinh thành 
Sàvatthi ngự đến tư thất phú hộ Anàthapindika để thọ thực cũng vừa đúng 
ngọ. 

VỊ trưởng giả đại thí chủ hoan hỷ đón rước Đức Phật cùng chư Tỳ khưu 
Tăng xong bèn bạch với Đức Thế Tôn răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, do vì nhân duyên nào mà Đức Thế Tôn cùng 
chư Tỳ khưu Tăng ngự đến trễ như thế này? 

- Này Anảthapindika, sáng nay Như Lai cùng chư Tỳ khưu Tăng trên 
đường đến Tam thập tam thiên, ngang qua cung điện của Rồng chúa 
Nandopananda, Như Lai đã cho phép Moggallàna dùng thần thông để thu 
phục Rồng chúa có tà kiến, nhiều thần thông ấy. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn kết quả như thế nào? Bạch Ngài? 

- Này Anàthapindika, Moggallàna đã thu phục được Rồng chúa 
Nandopananda, nó đã cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh, trở thành Rồng 
chúa có chánh kiến, có đức tin trong sạch và đã quy y Tam bảo. 

Nghe vậy, vị đại phú hộ vô cùng hoan hỷ bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, thật là hạnh phúc biết đường nảo! Vậy, con 
kính thỉnh Đức Phật cùng 500 vị Đại đức Tăng ngự đến thọ thực nhà con 
suốt 7 ngày, để mừng Ngài Đại đức Mahàmoggallàna đã thâu phục được 
Rồng chúa Nandopananda có đức tin quy y Tam bảo. 


_—-OÔO--- 


SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TÁM - ĐỨC PHẬT CẢM THẮNG PHẠM THIÊN 
BAKA 

Đức Phật cảm thắng Phạm thiên Baka chấp thủ thường kiến mê lầm, do 
nhờ tri tuệ. 

(Bộ Samyuttanikàya, phần Sagàthavagga, kinh Bakabrahmasutta. Bộ 
Chú giải Jàtaka...) 

Tóm lược bài kinh Bakabrahmasutta và Chú giải Jàtaka. 

Thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana của ông trưởng giả 
Anàthapindka gần thành Sàvathi; lúc ấy, ở cõi trời sắc giới 
Abhassarà (Quang âm thiên),Phạm thiên Baka phát sanh thường kiến mê 
lầm rằng: “Chư thiên ở cõi trời sắc giới Phạm thiên này là thường tôn, vĩnh 
hằng, thường hữu, bên vững mãi mãi, không có sự hủy hoại, không sanh, 
không già, không chết, không chuyển kiếp, bất sanh, bất diệt... Ngoài cối 
sắc giới Phạm thiên này ra, không có một cảnh giới nào khác có được 
những tính chất thù thắng như thế này". 

Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng tha tâm thông, biết rõ thường kiến mê lầm 
của Phạm thiên Baka, biết rõ ông có duyên lành có thể hoá độ được, với thời 
gian ngắn, như lực sĩ duỗi cánh tay ra, Ngài biến kim thân từ chùa Jetavana, 
hiện ra ở cõi trời sắc giới phạm thiên Abhassanà ấy. 

Phạm thiên Baka nhìn thấy Đức Thế Tôn ngự lên đến đây, tỏ vẽ vô 
cùng hoan hỷ bạch Ngài rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, tôi rất hân hạnh đón tiếp Ngài, chiêm 
ngưỡng Ngài. 

Kinh bạch Đức Thể Tôn, "chư thiên ở cõi trời sắc giới phạm thiên này 
là thường tôn, vĩnh hăng, thường hữu, bên vững mãi mãi, không có sự hủy 
hoại, không sanh, không già, không chết, không chuyển kiếp, bất sanh, bất 
diệt.... Ngoài cõi sắc giới Phạm thiên này ra, không có một cảnh giới nào 
khác có được những tính chất thù thắng như thể này". 

Nghe xong, Đức Thế Tôn liền thông báo rằng: 

- Này chư Phạm thiên! Phạm thiên Baka này đã sa vào thường kiến mê 
lầm rồi! Thường kiến mê lầm như thế nào: “Chư thiên ở cõi trời sắc giới 
phạm thiên này là vô thường mà Phạm thiên Baka cho là thường tốn; 


không vĩnh hằng cho là vĩnh hằng; không thường hữu cho là thường 
hữu; không bền vững cho là bền vững; bị húy hoại cho là không bị húy 
hoại; có sự sanh, sự già, sự chết, chuyển kiếp hoá kiếp, sanh diệt là 
thường, thế mà Phạm thiên Baka cho là không sanh, không già, không 
chết, không chuyển kiếp, không hoá kiếp, bất sanh, bất diệt...” và còn 
dám nói răng: “Ngoài cối sắc giới phạm thiên này ra, không có một cảnh 
giới nào khác có được những tính chất thù thắng như thế này". 

Phạm thiên Baka bị Đức Phật quở trách nặng nề cảm thấy khó chịu, 
kinh ngạc, bẻn tìm cách chạy tội, nên y đem nhóm 72 bạn hữu cùng sanh ở 
cõi trời sắc giới Phạm thiên này bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi có 72 vị đã từng tạo sắc giới thiện 
nghiệp, cho quả tái sanh lên cõi sắc giới Phạm thiên này. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi tái sanh lên cõi sắc giới Phạm thiên 
này là kiếp chót, không còn sanh, già nữa, chúng tôi đã chứng đắc đến tột 
đỉnh, đến cứu cánh cuối cùng của phạm hạnh. Trên thế gian, có nhiều chúng 
sinh khác, họ ngưỡng mộ chúng tôi, mong ước ở địa vị chúng tôi, họ tán 
dương rằng: "CJw Phạm thiên ở cõi trời sắc giới này là Đại Phạm thiên, 
không mỘt ai cö thể khống chế được, chư Đại Phạm thiên là những bậc có 
đại quyền lực, là Đẳng Tạo Hoá vạn vật, là Tối Thượng Tôn, là Tổ Phụ của 
muôn loài đã sanh và đang sanh”. 

Phạm thiên Baka có tà kiến mê lầm, lại còn được một số chúng sinh 
khác tán dương, do đó, y càng thêm ngã mạn và tự phụ vì sĩ mê, không còn 
biết mình là ai nữa. 

-—-oÚO--- 


ĐỨC PHẬT NHẮC LẠI TIÊN KIẾP CỦA PHẠM THIÊN BAKA 


Với tâm đại bi, Đức Phật chỉ cho Phạm thiên Baka nhớ rõ lại tiền kiếp 
của mình rằng: 

- Này Phạm thiên Baka, sở dĩ con phát sanh tả kiến mê lầm như vậy, là 
vì con không còn nhớ đến tiền kiếp của mình. 

Khi Đức Phật nói như vậy, Phạm thiên Baka muốn biết những tiền kiếp 
của mình nên kính thỉnh Đức Phật: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nhắc lại những tiền kiếp của con. 

- Này Phạm thiên Baka, những tiền kiếp của con đã sanh làm người vào 
thời đại không có Đức Phật xuất hiện trên thế gian, con từ bỏ nhà xuất gia 
làm đạo sĩ, tiến hành thiền định đã chứng đắc đệ £ứ thiền hữu sắc, sau khi 
chết, được hoá sanh lên cõi trời sắc giới Vehapphala (Quảng quả thiên) có 
tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất”. Trong thời gian ở cõi trời sắc giới này, tiền 
kiếp con đã tiến hành thiền định, đã chứng đắc đệ f£am thiền hữu sắc, khi hết 
tuổi thọ ở cõi trời sắc giới Vehapphala, sau khi chết, được hoá sanh xuống 
cõi trời sắc giới Subhakinha (Biến tịnh thiên) có tuôi thọ 64 đại kiếp trái 
đất. Trong thời gian ở cõi trời sắc giới nảy, tiền kiếp con đã tiễn hành thiền 
định, đã chứng đắc đệ nhị thiền hữu sắc, khi hết tuôi thọ ở cõi trời sắc giới 
Subhakinha sau khi chết, được hoá sanh xuống cõi trời sắc 
giới Abhassarà (Quang âm thiên) có tuôi thọ 8 đại kiếp trái đất. Kiếp hiện 
tại này con là Phạm thiên Baka đang ở cõi trời sắc giới Abhassarà này, đã 
trải qua thời gian quá lâu, nên con phát sanh thường kiến mê lầm, bởi do vô 
minh, làm quên mất hắn những tiền kiếp của mình. 

Đức Thế Tôn nhắc nhở Phạm thiên Baka: 

- Này Baka, con quan niệm tuổi thọ nào nhiều, tuổi thọ nảo ít? Con 
chăng còn sống được bao lâu nữa đâu! Như Lai biết rõ tuổi thọ của con chỉ 
còn trăm ngàn nirabbuda mà thôi (7 nirabbhuda là số 1 theo sau là 63 số 
không = T0 lũy thừa 63 năm). 

Lắng nghe Đức Phật tường thuật lại những tiền kiếp của mình, Phạm 
thiên Baka vô cùng kính phục và tri ân Đức Thế Tôn, đối với mình cảm thấy 
bàng hoàng sửng sốt, như vừa tỉnh lại, sau khi trải qua một cơn mê triền 
miên. 

Bây giờ, Phạm thiên Baka có đức tin hoàn toàn nơi Đức Thế Tôn, muốn 
biết thêm pháp hành của mình ở tiền kiếp, nên thỉnh cầu Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, “Ngài fhấy rõ, biết rõ sự sanh, sự tử của tất 
cả chủng sinh không cùng tận, những căn duyên phiên não ngắm ngâm của 
môi chúng sinh... ". 

Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Ngài chỉ dạy rõ những pháp hành 
thiện của con ở tiền kiếp như thế nào? Bạch Ngài. 


Đức Thế Tôn nhắc lại cho Phạm thiên Baka biết rõ những pháp hành 
thiện của y ở tiền kiếp như sau: 

- Này Phạm thiên Baka, tiền kiếp của con đã sanh làm người trong gia 
đình giàu có, thọ hưởng đầy đủ ngũ trần, nhưng con đã sớm thấy rõ tội lỗi 
của ngũ trần, muốn xa lánh ngũ trần, nên từ bỏ nhà xuất gia làm đạo sĩ trong 
rừng núi, tiến hành thiền định, đã chứng đắc đệ tứ thi?n hữu sắc và chứng 
đắc thần thông. Sau đó, con làm một cốc lá ở bên bờ sông Gangà, sống và 
thọ hưởng sự an lạc trong thiền định. 

Lúc ấy, có một đoàn thương buôn với 500 cỗ xe bò đang vượt qua một 
bãi sa mạc vào ban đêm, vì ban ngày trời năng nóng như thiêu như đốt 
không thể đi được, họ phải nghĩ. Đoàn xe bò cứ đi mãi trong đêm tối, tất cả 
chỉ trông cậy vào con bò đầu đàn. Người trưởng đoàn nghĩ rằng chỉ còn một 
đêm nay, đoàn xe bò sẽ vượt qua khỏi bãi sa mạc đầy nguy hiểm, họ sắp đến 
làng mạc dân cư đông đúc, cho nên ông ra lệnh bỏ hết củi, nước cho xe nhẹ. 

Trời hừng sáng, người trưởng đoàn chợt phát hiện ra đoàn xe đang quay 
lùi trở lại lối cũ, không phải tiến về phía trước. Như vậy, họ vẫn còn ở giữa 
xa mạc mênh mông. Mọi người đều kinh hoàng thất sắc. Gần trưa, trời năng 
nóng như thiêu như đốt, cả đoàn thương buôn người và vật, vừa khát nước, 
vừa đói, ai cũng mệt lả, nằm núp dưới lườn xe để chờ đợi thần chết đến dần 
dần, chẳng có phương nảo cứu nguy được nữa. 

Sáng sớm hôm ấy, đạo sĩ ra khỏi cốc lá, ngồi nhìn giòng sông Gangà 
nước cuôn cuộn chảy dài, một ý nghĩ chợt phát sanh trong tâm đạo sĩ: “có 
chúng sinh nào đang đau khổ vì khát hay không?". Đạo sĩ dùng thiên nhãn 
thông thẫy rõ đoàn thương buôn với 500 cỗ xe bò đang nằm chờ chết khát, 
chết đói ở bãi sa mạc. Khởi tâm bi mẫn, đạo sĩ nghĩ là phải cứu họ thoát 
chết. Đạo sĩ nhập định, luyện thần thông rồi phát nguyện rằng: "Xin cho 
đường nước chảy qua bãi sa mạc đến chỗ đoàn người thương buôn cùng 
500 con bò để có nước uống, nước dùng khỏi chết khát". 

Đạo sĩ vừa phát nguyện xong, những người lái buôn nghe tiếng nước và 
nhìn thấy dòng nước trong trẻo đang cuồn cuộn chảy đến. Quả là một phép 
lạ nhiệm mẫu, họ chấp tay tạ ơn trời đất, vô cùng mừng rỡ reo CƯỜI, uống 


no, tắm mát cả người lẫn thú. Đoàn thương buôn thế là thoát chết, cùng 500 
cô xe vượt sa mạc an toàn, chở hàng đến kinh thành như ý. 

Đức Thế Tôn nhắc lại việc hành thiện của tiền kiếp Phạm thiên Baka 
xong, tóm tắt bằng bài kệ: 

"Này Phạm thiên Baka, 

Tiên kiếp con, đạo sĩ, 

Dùng năng lực thân thông, 

Dẫn dòng nước mắt mẽ, 

Cứu sống đoàn thương buôn, 

Cùng đoàn bò đang khái, 

Giữa sa mạc mênh mông, 

Trong mùa hạ nóng bỏng, 

Đó là pháp hành thiện, 

Của con trong tiên kiếp. 

Trường hợp khác, vị đạo sĩ ấy đang ở cốc lá bên bờ sông Gangà, gần 
xóm làng. Một hôm có một bọn cướp kéo vào xóm làng, chúng cướp đoạt tất 
cả tài sản, lùa bắt đi những đoàn gia súc trâu, bò, dê, lợn... còn bắt người làm 
nô lệ để khuân vác, tập trung nghỉ ở bên bờ sông Gangà. Dân làng bị hành 
hạ, kêu la than khóc. Với thiên nhĩ thông, đạo sĩ nghe rõ được tiếng than 
khóc kêu la ấy, đạo sĩ quán xét biết rõ,những dân làng và đàn súc vật bị bọn 
cướp chiếm đoạt và bị hành hạ, nên phát sanh tâm bi mẫn cứu dân làng thoát 
nạn. 

Đạo sĩ nhập định rồi luyện thần thông hoá ra một đội quân tĩnh nhuệ 
rầm rộ kéo đến. Bọn cướp vừa thoáng thấy tưởng răng quân triều đình, 
chúng kinh hoàng khiếp đảm bỏ chạy thoát thân, không kịp mang theo cả 
binh khí. Đạo sĩ thu hỏi lại thần thông, dân làng vô cùng ngạc nhiên, khi vừa 
chứng kiến một phép lạ chưa từng có bao giờ. Mọi sự việc đều trở lại bình 
thường, họ vô cùng vui mừng khôn xiết, tất cả của cải súc vật... của người 
nảo hoàn trả lại cho người ấy, họ được an toàn, an vui và hạnh phúc. 

Đức Phật nhắc lại việc hành thiện của tiền kiếp Phạm thiên Baka xong, 
tóm tắt bằng bài kệ: 

"Này Phạm thiên Baka, 


Tiên kiếp con, đạo sĩ, 

Dùng năng lực thân thông, 

Đã giải phóng dân làng, 

Thoát khỏi tay bọn cướp, 

Hung ác và đã man, 

Đó là pháp hành thiện, 

Của con trong tiên kiếp". 

Một trường hợp khác, hai gia đình sống băng thuyền trên dòng sông 
Gangà, một chiếc ở mé sông phía bắc vả một chiếc ở mé sông phía nam, cả 
hai gia đình kết bạn thân thiết với nhau. Một hôm, hai gia đình kết hai chiếc 
thuyền lại với nhau để mở tiệc ăn mừng thả thuyền trôi trên dòng sông 
Gangà, mọi người ăn mặc điểm trang đẹp đẽ, đờn ca múa hát, ăn uống linh 
đình thâu đêm. 

Long vương Gangeyyaka nổi giận nghĩ rằng: "nhóm người này không vì 
n ta, ta sẽ nhận chìm chúng xuống dòng sông Gangà này". Nghĩ xong, 
Long vương hung ác bèn hóa thân hình to lớn tạo nên những cơn sóng thần 
làm cho hai chiếc thuyền mỏng manh tròng trành trên sóng dữ, đồng thời lại 
còn phông mang phì hơi để nhận chìm hai chiếc thuyền. Mọi người trên 
thuyền hốt hoảng kêu la cầu cứu. 

Đạo sĩ ở cốc lá nghe tiếng kêu cứu nghĩ rằng: "nhóm người trên thuyễn 
vừa mới đờn ca múa hát vui chơi, nay lại kêu la cầu cứu, do nguyên nhân 
nào vậy?".Đạo sĩ nhìn thấy Long vương Gangeyyaka có ác tâm muốn hại 
những người này. Với tâm bi mẫn, cứu người trong hoạn nạn, đạo sĩ nhập 
định rồi luyện thần thông biến hoá thành Điểu vương Garuda to lớn, hiện ra 
tại chỗ hai chiếc thuyền bị nạn. Long vương Gangeyyaka vừa nhìn thấy Điều 
vương liền kinh hoàng bạt vía lặn trốn xuống nước sâu. 

Thế là mọi người trên hai chiếc thuyền đột nhiên thấy sóng lặng, dòng 
sông trở lại bình thường, tất cả mọi người được an toàn tính mạng, họ vui 
mừng khôn xiết. 

Đức Phật nhắc lại việc hành thiện trên của Phạm thiên Baka xong, tóm 
tắt bằng bài kệ: 

Này Phạm thiên Baka, 


Tiên kiếp con, đạo sĩ, 

Dùng oai lực thân thông, 

Biển hoá thành Điểu vương, 

Không chế được Long vương, 

Cứu mọi người trên thuyên, 

Trên dòng sông ŒGangà, 

Thoát khỏi bị đắm thuyên. 

Đó là pháp hành thiện, 

Của con trong tiên kiếp. 

Một trường hợp khác, tiền kiếp của con xuất gia làm đạo sĩ tên là 


Kesava, tu hành rất chơn chánh và tiền kiếp của Như Lai thuở ấy, là học trò 


của đạo sĩ, tên là Kappa. Cậu học trò không những hộ độ thầy rất chu đáo và 


tín cân, mà còn rât thông minh, có trí tuệ sắc bén, có tải năng xuât chúng, 


đặc biệt có tài đức vẹn toàn, cho nên được thây yêu mên, thật sự, vị thây 


nương nhờ ở người học trò, thây và trò luôn luôn sông bên nhau an lạc. 


kệ: 


Đức Phật nhắc lại tiền kiếp của Phạm thiên Baka xong, tóm tắt bằng bài 


"Này Phạm thiên Ba-ka, 

Tiên kiếp của Như Lai, 

Từng là đệ tử ngươi, 

Tên gọi là Kap-pa, 

Được ngươi yêu thương nhái, 
Tín cần và nương nhờ. 

Như Lai hiểu rõ ngươi, 

Vốn là người chánh kiến, 

Có nhiều pháp hành thiện, 
Tiên kiếp ngươi như vậy". 
Khi Đức Thế Tôn nhắc lại những tiền kiếp và pháp hành thiện của 


Phạm thiên Baka một cách rõ ràng minh bạch. Phạm thiên Baka vô cùng 


hoan hý, tán dương ca tụng Đức Thế Tôn răng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài không những biết rõ tuổi thọ còn lại 


của con, mà còn biệt rõ những tiên kiêp và mọi pháp hành thiện của con một 


cách rõ ràng minh bạch. Bởi vì Ngài là Bậc Chánh Đăng Giác, bậc Toàn Tri 
Diệu Giác, là Đức Phật... 

Đức Thế Tôn ngự đến cõi sắc giới Phạm thiên này đề tế độ con và chư 
Phạm thiên và làm cho cõi phạm thiên này thêm xán lạn. 


_—-OÔO--- 


PHẢN PHỤ LỤC - QUÁ CỦA NGHIỆP (KAMMAPHALA) 


Nghiệp có hai loại: thiện nghiệp và bắt thiện nghiệp. 

Thiện nghiệp thì cho quả tốt: thân an lạc, tâm an lạc, bất thiện nghiệp 
thì cho quả xấu: khổ thân, khổ tâm. 

Đối với Đức Bồ Tát Siddhattha đã tạo đầy đủ thiện nghiệp: ba mươi 
pháp hạnh ba la mật, nên cho quả tốt là chứng đắc thành bậc Chánh Đắng 
Giác. Và những tiền kiếp của Đức Phật khi còn là phảm nhân cũng đã tạo 
nhiều bất thiện nghiệp nên cũng cho quả xấu, chịu khổ trong cõi địa ngục, 
súc sanh... cho đến khi đã chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác cũng 
không tránh khỏi quả của bất thiện nghiệp đã tạo ở tiền kiếp. 

Trong bộ Chú giải Apàdàna, Đức Phật đã thuyết dạy những quả của bất 
thiện nghiệp mà Ngài phải thọ lãnh kiếp hiện tại này: 

- Đức Bồ Tát phải hành khổ hạnh suốt 6 năm. 

- Đức Phật bị nàng kỹ nữ Cincàmanavikà vu khống. 

- Cái chết của nàng kỹ nữ Sundarì đồ tội cho Ngài. 

- Cái chết của nàng kỹ nữ Sundarì làm cho Đức Phật cùng chư Tỳ khưu 
Tăng chịu tiếng xấu bị mắng chửi. 

- Tỳ khưu Devadatta xô đá xuống có ý để hại Ngài, nhưng không hại 
được, chỉ bị một mảnh đá vở ra đụng phải đầu ngón chân của Ngài bị bằm 
máu. 

- Thái y Jivaka dùng dao mồ chỗ máu bằm của Ngài. 

- Voi Nàlàgiri chạy đến để sát hại Ngài. 

- Ngài thường bị bệnh đau đầu. 

- Ngài thường bị bệnh đau lưng. 

- Ngài bị bệnh đại tiểu tiện ra máu.... 


Đó là những quả bất thiện nghiệp mà tiền kiếp của Ngài đã tạo, đến 
kiếp hiện tại này, bất thiện nghiệp ấy còn dư sót, nên Ngài phải chịu quả 
xấu. 

Trong tập ”Tém Sự Tích Phật Lực” này, chỉ trích dịch những bất thiện 
nghiệp nào có liên quan cho quả xâu mà Đức Phật đã thọ lãnh. 

_—-OoÔO--- 

Nguyên nhân đầu tiên Tỳ khưu DevadatIa kết oan trái với Đức Phật. 

Tỳ khưu Devadatta kết oan trái với Đức Phật không chỉ ở trong kiếp 
hiện tại, mà đã từng có oan trái nhiều kiếp trong quá khứ, ở bất cứ địa vị 
nảo, dầu là cha với con... sự oan trái lúc nào cũng phát sanh từ phía 
Devadatta để làm khổ Đức Bồ Tát. Sự oan trái ấy bắt nguồn đầu tiên từ câu 
chuyện tiền thân "“Hzi người buôn bán nữ trang" (Bộ Chú giải làtaka, câu 
chuyện SerivavàmJa-jJàtaka) , tóm lược như sau: 

Thuở quá khứ, Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật, là nhà lái buôn 
lương thiện, và tiền thân của Devadatta cũng là nhà lái buôn nhưng có tánh 
tham lam và gian ác. Có một gia đình trước kia là phú hộ, nhưng sau tất cả 
tài sản khánh kiệt, chỉ còn cái mâm bằng vàng ròng đóng đây bụi. Thừa kế 
gia đình ấy chỉ còn một bà ngoại già và đứa cháu gái, họ không hè biết gì về 
giá trị của chiếc mâm vàng ấy. 

Một hôm, có người buôn nữ trang từ xa đến, đi ngang nhà, cô cháu gái 
thấy liền năn nỉ xin bà ngoại mua cho mình một món nữ trang. 

Bà ngoại già âu yếm bảo cháu: "Này cháu yêu quý, ngoại không tiếc gì 
cho chảu cưng đâu. Hiểm một nỗi gia đình mình hiện nay nghèo quá, cơm 
áo không đủ dùng, thì lấy đâu có tiền bạc mà mua nữ trang cho cháu. Chỉ 
còn cái mâm cũ kỹ kia để ngoại hỏi người lái buôn xem thử có đổi được món 
nữ trang nhỏ nào cho chẳu không”. 

Bà liền gọi người lái buôn vào, đưa cái mâm cũ kỹ cho y xem. Sau khi 
săm soi kỹ, với con mắt nhà nghề, người lái buôn biết rõ là cái mâm bằng 
vàng ròng quý giá, mà hai bà cháu không hề biết được giá trị của nó. Tánh 
vốn tham lam và gian ác, y tự nghĩ "a phải chiếm đoạt cải mâm vàng này, 
mà chỉ cần đổi một món nữ trang nho nhỏ không đáng giá". Nghĩ xong, y 
giả vờ bực dọc ném cái mâm xuống đất rồi nói: 


- Cái mâm cũ kỹ này chẳng có giá trị gì cả, lấy đâu để đổi lẫy một món 
nữ trang? Nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi! 

Nói xong, người lái buôn tham lam và gian ác kia liền bỏ đi nơi khác. 

Ngày hôm sau, người lái buôn lương thiện (Ðức Bồ Táj đi ngang nhà, 
cô cháu gái khóc lóc năn nỉ đòi mua. Vì rất thương yêu và muốn vừa lòng 
cháu, bà gọi người lái buôn vào nhà, lại đem cái mâm cũ kỹ kia đưa cho 
người lái buôn này xem. Lần này, thì bà kế lễ về hoàn cảnh khốn khổ của 
mình cho người lái buôn nghe, với hy vọng đổi được món nữ trang nhỏ nào 
đó cho cháu. 

Nhà lái buôn lương thiện cầm cái mâm, lau chùi lớp bụi, phát hiện ra 
cái mâm này không chỉ là một cái mâm bằng vàng ròng tỉnh chất quý giá, 
mà còn chạm trồ những phù điêu, hoa văn tinh tẾ, công phu, thật là một nghệ 
thuật tuyệt vời. 

Đức Bồ Tát hai tay nâng niu cái mâm và từ tốn thưa răng: 

- Thưa mẹ, cái mâm này không những bằng vàng ròng tinh chất, mà còn 
là một cổ vật quý giá, ít nhất khoảng trên 100 ngàn Kahàpana (đồng tiền 
vàng Ấn Độ thời xưa). Tắt cả giá trị nữ trang và tiền bạc của con mang theo 
bên người chưa bằng được một phần trăm, thì con đâu dám đụng đến cô vật 
vô giá ấy. 

Bà ngoại già vô cùng cảm kích trước tắm lòng chân thật của người lái 
buôn lương thiện, chân thành nói: 

- Này con, chính tắm lòng chân thật của con quý hơn cả cổ vật này. 
Hôm trước có người lái buôn nữ trang như con đã chê cái mâm này. Y nói 
cái mâm này chưa đáng giá 12 xu rưỡi. Khi đi, y còn ném cái mâm xuống 
đất và thốt lên lời hăn học nữa. Nếu quả thật, nó bằng vàng quý giá như con 
nói, thì đó chính là quả phước của con. Vậy, con hãy lấy đi rồi cho cháu một 
món nữ trang nào cũng được, con đừng ái ngại. 

Sau nhiều lần từ chối không được, Đức Bồ Tát đành trao lại tất cả số nữ 
trang và trọn số tiền của mình, tổng cộng giá trị khoảng một ngàn (1000) 
đồng tiền vàng cho hai bà cháu, chỉ xin lại tám đồng để chỉ phí dọc đường. 

Đức Bồ Tát vừa đem cái mâm vàng đi thì người lái buôn tham lam gian 
ác trở lại tìm bà cụ, y bảo: 


- Này bà già, hãy đem cái mâm cũ kỹ kia ra đây, tôi sẽ làm bố thí cho 
cháu bà một món nữ trang nho nhỏ! 

Bà cụ nhìn thấy y, con người gian giảo đáng khinh bỉ, bà bảo: 

- Này anh kia, cái mâm vàng của tôi đáng giá 100 ngàn đồng, sao trước 
đây ông chê chưa đáng giá 12 xu rưỡi? Tôi đã bán cho một người lái buôn 
nữ trang lương thiện, ông ấy đã trao cho tôi trọn số tiền 500 đồng của mình 
và tất cả số nữ trang còn lại. Tôi đã trao cái mâm vàng cho người ấy mang đi 
TỒI. 

Nghe nói vậy, người lái buôn tham lam và gian ác cảm thấy vô cùng 
tiếc rẻ gào lên: 

- Ôi! Ta đã thất bại quá lớn rồi! Tên lái buôn kia đã cướp cái mâm bằng 
vàng đáng giá 100 ngàn đồng của ta rồi! 

Gào thét đến khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, tên lái buôn năm 
lăn xuống đất ngất xỉiu. Khi tỉnh dậy, như người điên, y xả bỏ quần áo, đồ nữ 
trang vung vãi, với đầu bù tóc rối, y chạy đuổi theo Đức Bồ Tát. Lúc ấy, 
Ngài đã qua quá nửa dòng sông, vẫn nghe văng vắng tiếng gào thét của 
y: "Hãy trở lại! Hãy trở lại!". Ngài bảo người lái đò chèo thắng qua bên kia 
sông. 

Bên bờ sông này, quá thất vọng và tiếc của, quá uất hận, cơn nóng giận 
cực độ làm cho người lái buôn máu trào ra miệng, lăn ra chết ngay tại chỗ. 
Trước khi tắt thở, với tâm sân hận y thốt ra lời nguyên độc địa kết oan trái 
với Đức Bồ Tát: “Ta sẽ kết oan trái với ngươi dù bất cứ ở địa vị nào ”. 

Bởi vậy, trong suốt khoảng thời gian tử sanh luân hồi, hễ mỗi khi hai 
người gặp lại nhau, ở hoàn cảnh nào, địa vị nào hậu kiếp của người lái buôn 
tham lam gian ác kia cũng tìm cách giết hại hoặc làm khổ Đức Bồ Tát; dầu ở 
địa vị làm cha, Đức Bồ Tát làm con, thì người cha ấy cũng tìm đủ lý do để 
giết hại Đức Bồ Tát. Thậm chí cho đến kiếp cuối cùng, hậu kiếp của người 
lái buôn nữ trang lương thiện là Thái tử Siddhattha, đã chứng đắc thành bậc 
Chánh Đăng Giác và hậu kiếp của người lái buôn tánh tham lam gian ác kia 
là Hoàng tử Devadatta dòng Sakya (hân quyến của Thái tử Siddhattha) xuất 
gia trở thành Tỳ khưu Devadatta, đệ tử của Đức Phật, y tìm đủ mọi mưu mô 
thâm độc để giết hại Đức Phật. Nhưng do oali lực của Đức Phật, do đó không 


có một ai trên thế gian có khả năng giết hại được, chỉ có thể làm cho kim 
thân của Đức Phật bằm máu mà thôi. 
---OÔO--- 

Nguyên nhân từ bất thiện nghiệp quá khứ nào khiến Tỳ khưu 
Devadatta lăn đá làm bằm bàn chân của Đức Phật? 

Cũng theo bộ Chú giải Apàdàna, phần Buddha-pàdàna. 

Trong tiền kiếp của Đức Phật có một người em trai cùng cha khác mẹ, 
khi cha mẹ qua đời, để lại cho hai anh em kế thừa một gia sản lớn. Vì si mê 
nghe theo lời xúi dục của bọn gia nhân ác tâm, Đức Bồ Tát đã giết hại đứa 
em của mình bằng cách xô xuống núi lăn đá đè chết để chiếm đoạt toàn bộ 
tài sản. 

Đức Bồ Tát sau khi chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái sanh vào cảnh địa 
ngục chịu khổ suốt nhiều ngàn năm, đến khi mãn nghiệp ở địa ngục, mỗi khi 
được tái sanh làm người, phải chịu quả yêu thọ. 

Đến kiếp hiện tại này, tuy Ngài đã chứng đắc thành Bậc Chánh Đăng 
Giác rồi, do năng lực của bất thiện nghiệp ẫy còn dư sót, khiến Tỳ khưu 
Devadatta cố ý lăn đá đè chết Ngài, nhưng nhờ Ngài đã trở thành Đức Phật, 
nên không một ai có thể sát hại được, chỉ bị một mảnh đá vỡ văng đụng đầu 
ngón chân cái của Ngài làm bầm máu mà thôi. 

---OÔO--- 

Nguyên nhân từ bất thiện nghiệp quá khứ nào khiến nàng 
Cincàmànavikà vụ không Đức Phật? 

Theo bộ Chú giải Apàdàna, phần Buddha-pảdàna dạy: 

Trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Ngài có 
một vị Thánh Thanh Văn đệ tử tên là Nanda, vị Thánh Tăng có giới đức 
hoàn toàn trong sạch. Thế mà tiền kiếp của Đức Phật đã vu khống cho bậc 
Thánh Tăng ấy phạm giới hành dâm. 

Đức Bồ Tát sau khi chết kiếp ấy, do khâu ác nghiệp này cho quả tái 
sanh vào địa ngục chịu khổ suốt 10 ngàn năm. Đến khi mãn nghiệp, mỗi khi 
được tái sanh làm người, dầu ở địa vị nào Đức Bồ Tát cũng thường bị vu 
khống, bị mắng nhiếc về tội hành dâm như vậy. 


Đến kiếp cuối cùng, ở địa vị Đức Chánh Đắng Giác, khẩu ác nghiệp 
còn dư sót khiến cho nàng Cincàmànavikà vu khống Ngài đã hành dâm với 
nàng có thai. 

_—-Oo0O--- 

Nguyên nhân từ bất thiện nghiệp quá khứ nào, mảnh đá vỡ văng 
đụng đầu ngón chân của Đức Phật? 

Cũng trong bộ Chú giải Apàdàna, phần Buddha-pàdàna, tóm tắt câu 
chuyện tiền kiếp như sau: 

Trong quá khứ xa xưa, tiền kiếp của Đức Phật sanh làm một cậu bé tinh 
nghịch, rắn mắt. Một hôm, cậu đang đùa với bọn trẻ trên đường, nhìn thấy 
Đức Phật Độc Giác đang đi trì bình khất thực. Cậu bé phát sanh ác tâm, nghĩ 
rằng: "Tên Sa môn đầu trọc này từ đâu đến đây?" tồi cậu cúi xuỗng, lẫy 
mảnh đá ném đụng chân của Ngài, làm trầy da chảy máu. 

Cậu bé sau khi chết, do bất thiện nghiệp này cho quả tái sanh vào địa 
ngục chịu khô nhiều ngàn năm, đến khi mãn nghiệp ở địa ngục, mỗi khi 
được tái sanh làm người cũng thường chịu quả khổ do bởi ác nghiệp ấy. 

Đến kiếp hiện tại này, tuy Ngài đã trở thành Đức Phật, do năng lực ác 
nghiệp ấy còn dư sót nên Ngài vẫn bị mảnh đá vỡ văng đụng đầu ngón chân 
của Ngài làm cho bầm máu, và cũng do năng lực ấy, khiến Tỳ khưu 
Devadatta sai nhóm xạ tiễn đi bắn Ngài. 

_—-o0O--- 

Nguyên nhân từ bất thiện nghiệp quá khứ nào khiến cho thái y 
Jivaka dùng dao mồ chỗ máu bằm ở bàn chân của Đúc Phật? 

Cũng trong bộ Chú giải Apàdàna, phần Buddha-pàdàna dạy: 

Trong quá khứ xa xưa, tiền thân của Đức Phật là một vị vua cai trị một 
nước nhỏ ở biên địa. Đức vua có tính ham chơi và thường hay thân cận với 
bọn nịnh thần hung ác. Một hôm, bỗng dưng vua phát cơn điên cuồng, loạn 
trí xã bỏ áo mão, đi chân đất vào thành dùng gươm giết chết nhiều người vô 
tội. Đức vua sau khi chết, do ác nghiệp đâm chém ấy cho quả tái sanh vào 
điạ ngục, khi mãn nghiệp ở đó, mỗi khi tái sanh lại làm người phải chịu khổ 


đâm chém. 


Đến kiếp hiện tại, tuy Ngài đã chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác, 
nhưng do năng lực ác nghiệp ấy còn dư sót, nên Ngài phải bị thái y Jivaka 
dùng dao mô xẻ chỗ máu bằm ở chân của Ngài. 

_—-OoÖO--- 

Nguyên nhân từ bất thiện nghiệp quá khứ nào khiến voi Nàlàgtri 
định xông đến chà Đức Phật? 

Cũng trong bộ chú giải Apàdàna, phần Buddha-pàdàna dạy: 

Trong quá khứ xa xưa, tiền thân của Đức Phật làm nghề giữ voi. Một 
hôm, lúc đang cỡi voi vào thành, trông thấy một Đức Phật Độc Giác đang đi 
trì bình khất thực, y phát sanh ác tâm nghĩ: “Sz môn đầu trọc này từ đâu 
đến?" rồi lẫy búa khiến voi xông đến để làm hại Ngài. Người giữ voi sau khi 
chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái sanh vào ác đạo chịu khổ nhiều ngàn năm, 
đến kiếp hiện tại này, dầu đã trở thành bậc Chánh Đăng Giác, do năng lực 
của ác nghiệp ấy còn dư sót, khiến Tỳ khưu Devadatta, âm mưu dùng voi 
Nàlàgiri uống rượu say chạy xông đến đề hại Ngài. 

Trên đây sơ lược một số bắt thiện nghiệp trong những tiền kiếp của Đức 
Phật. Mặc dầu, bất thiện nghiệp ẫy đã cho quả khổ suốt nhiều ngàn năm, 
nhiều kiếp thế mà đến kiếp cuối cùng Ngài đã trở thành bậc Chánh Đăng 
Giác, năng lực của ác nghiệp ấy vẫn còn có thể cho quả. Đến khi Đức Phật 
tịch diệt Niết Bàn, khi ấy tất cả bất thiện nghiệp cũng như mọi thiện nghiệp 
đều trở thành vô hiệu nghiệp, vì không còn tái sanh kiếp sau, chấm dứt sự tử 
sanh luân hồi trong tam giới. 

Theo quan niệm Phật giáo, tất cả quả tốt: quả thân an lạc, tâm an lạc 
đều phát sanh từ thiện nghiệp; và ngược lại, tất cả quả xấu: quả khổ thân, 
khổ tâm đều phát sanh từ bất thiện nghiệp. Nhưng tất cả mọi bất thiện 
nghiệp và mọi thiện nghiệp không nhất thiết đều phải cho quả. Nghiệp nào 
cho quả, nghiệp ấy phải hội đủ nhân duyên, nếu thiếu nhân duyên, nghiệp 
không thể cho quả được. Cho nên, có những bậc Thánh Arahán tịch diệt Niết 
Bàn, không còn tái sanh kiếp sau, chấm dứt tử sanh luân hồi trong tam giới, 
thì tất cả thiện, ác nghiệp đã tạo đều trở thành vô hiệu nghiệp. 

_—-OoÔO--- 


JAYAMAN GALAGÀTHÀ 

1)* Bahum sahassamabhininrmitasàvudhantam 
Girunekhalam uditaghoram sasenamàram, 
Dànàdidhammavidhina Jtavà Munindo 

Tam tejasà bhavatu me (te) Jjayqmnangalagsam. 
2)* MàratirekarnabhiyuJjhia sabbarattin, 
Ghoram panàlavaka makkhamathaddhayakkham, 
Khantì sudanfavidhinà jitavà Munindo, 

Tam tejasà bhayatu me (te) Jjayqrmnangalaggam. 
3)* Nàlàgtrừn gqjavaram atinattabhntam, 
Dàvaggtcakkamasaniva sudàrunantfam 
Mettamnbusekavidhinà jitavà munindo, 

Tam tejasà bhayatu me (te) Jjayqmnangalaggam. 
4)* Ukkhitakhaggamabhihatthasudàrunantam. 
Dhàyam tiyojanapathangulimalavantam 
Iddhibhisaíkhatamano Jjtavà Munindo, 

Tam tejasà bhayatu me (te) Jjayqmnangalagsam. 
3)* Katvàna kattharmnudaram va gabbhaniyam, 
Cincàya dutthuvacanamm JjanakàyamajJhe, 
Santena somavidhina jityà Munindo, 

Tam tejasà bhayatu me (te) jayqrmnangalaggam. 
6)* Saccam vihàya afisaccakavàdaketn 
Vàdàbhiropitananam ai. andhabhùfamn 
Pannàpadìpajalito Jjitavà Munindo, 

Tam tejasà bhayatu me (te) Jjayqmnangalaggam. 
7)* Nandopananda bhuJjagam vivilham mahiddhiữn, 
Puttena therabhujagena dhunàpayamio. 
Iddhùpadesavidhina Jjtavà Munindo, 

Tam tejasà bhavafu me (te) jayaqmnangalaggam. 
ổ)* DuggàhaditthibhuJagena sudatthahattham, 
Brahmam sutam Jutnaahiddhun Bakàblidhànam. 
Nànagadena vidhinà Jtavà Munindo, 


Tam tejasà bhayatu me (te) Jjayqmnangalaggam. 
** Ektàpi Buddhaqjayamangdla atthagàthà, 
Yo vàcano đinadine sarate mantadÌ. 
NHưữtyànanekavividhàni cupaddavàni, 
Mokkham sukham qdhigameyyd naro sapanno. 
Dịch nghĩa: 

Bài Kệ An Lành Thù Thắng 

1) Đức Bồ Tút toàn thắng, Ác Ma Thiên, 
Hóa ngàn cánh tay đều cẩm vũ khí, 

Cỡi voi trời GŒi-ri-me-kha-1a, 

Cùng vô số thiên ma binh, ma tướng, 

Tiếng hét la vang dậy cả không gian, 

Nhờ ba mươi pháp hạnh ba la mật: 

Bồ thi, giữ giới, xuất gia, trí tuệ.... 

Ác Ma Thiên bị thảm bại hoàn toàn. 

Nhờ Phật lực toàn thắng Ác Ma Thiên, 
Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
2) Đức Phật cảm thắng dạ xoa Ảlavaka, 

Là dạ xoa tự cao và tàn nhân, 

Hung bạo, đũng mãnh hơn Ác Ma Thiên, 
Hoá phép tấn công Đức Phật trọn đêm, 
Đức Phật cảm thắng nhờ pháp nhẫn nại, 
Do nhờ Phật lực tế độ dạ xoa, 

Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
3) Đức Phật cảm thắng voi Nàlàgiri, 

Là voi dữ trong cơn say điên cuông, 

Hung ác như lửa rừng, như sấm sét, 

Nhờ pháp rải tâm từ làm mát dịu, 

Đức Phật đã tế độ được voi ấy, 

Do nhờ Phát lực cảm thắng voi đữ, 

Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


4) Đức Phát cảm hóa Angulimàla, 

Là kẻ cướp sát nhân rất hung ác, 

Cắt ngón tay người làm vòng đeo cố, 

Là kẻ tàn nhân và rất tỉnh nhuệ, 

Cẩm gươm đuổi theo cố giết Đức Phậi, 
Suốt ba do tuần mà vẫn không kịp, 

Nhờ Đức Phật ứng hoá phép thần thông, 
Tế độ được An-gu-li-mà-1a, 

Do nhờ Phát lực cảm hóa Rẻ ác, 

Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
5) Đức Phật thắng nàng kỹ nữ Cin-cà, 
Nàng dùng gổ đếo tròn mang vào bụng, 
Giả như người đàn bà mang thai thật, 

Rôi vụ không Đức Phật giữa tứ chúng, 
Nhờ pháp an tịnh, Đức Phật thắng nàng, 
Do nhờ Phật lực thắng nàng Cin-cà, 

Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
6) Đức Phát cảm thắng ngoại đạo Saccdka, 
Kế sỉ mê tôi tăm như người mù, 

Tự cho mình có trí tuệ hơn cả, 

Dùng lý lẽ mình đè bẹp người khác, 

Dương danh sự thật không phải là thật, 
Phủ nhận sự thật chân lý mọi người. 

Đức Phật đã cảm thắng Sac-ca-ka, 

Nhờ trí tuệ như ngọn đèn chiếu sáng. 

Do Phật lực cảm thắng Sac-ca-ka, 

Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
7) Rông chúa Nan-do-pa-nan-da, 

Là Rồng tà kiến có nhiêu thân thông 

Đức Phật dạy trưởng tử Moggallàna, 
Dùng phép thân thông hoá thành Rồng lớn, 
Phun khói để thu phục Rồng chúa ấy, 


Do nhờ Phật lực thu phục Rồng chúa, 
Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
8) Phạm thiên Ba-ka có đại thần lực 

Và hào quang nổi danh khắp mọi cối, 

Có thường kiến chấp thủ quá mê lẫm, 

Như bị rắn độc cắn phải ở tay, 

Nhờ trí tuệ, như linh dược giải độc, 

Đức Phật đã cảm thắng Phạm thiên ấy 

Do nhờ Phật lực tế độ Phạm thiên, 

Mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Bậc Thiện trí hằng ngày thường tụng đọc, 
Tám bài kệ "Hạnh phúc thù thắng" này, 
Tán dương sự cảm thắng của Đức Phật, 
Thì tránh khỏi vô số điều tai hại. 

Được thành tựu mọi hạnh phúc an lạc, 


Tạo duyên Niết Bàn, giải thoát khổ sanh. 


---o0O--- 
HÉT 


' Đối với bậc Thánh Thanh Văn có khả năng diệt đoạn tuyệt phiên não 
nhưng không có khả năng diệt được tiên khiên tật như Đức Phái. 

? Có ba nhân vật trùng tên: 

Àlavaka yakkha: Dạ xoa Älavaka 

Ảlavaka ràjà: Đức vua Àlavaka trị vì xứ Älavi. 

Alavaka kumàra: Thái tử Àlavaka con của Đức vua Àlavaka. 

` Tiền kiếp của Đức vua Bimbisàra đã từng mang dép ấi lên xung quanh bảo 
tháp hoặc quanh cội Bồ Đế..., nên kiếp này phải chịu quả bị rạch 2 bàn 
chân. 

* Majjhimanikàya. Majhjhimapannàasa, đoạn kinh Angulimalasutta 

5 Về sau, lời chú nguyện này trở thành kinh Paritta, có hiệu nghiệm mọi lúc, 
mọi nơi. Hề có trường hợp người đàn bà nào khó sanh, đọc bài kinh này, 
chủ nguyện trong ly nước, đồ trên đầu người đàn bà khó sanh ấy, ngay tức 
khắc người đàn bà ấy sinh con ra một cách dễ dàng, an toàn cả mẹ lẫn con. 
5 A-him-sa-ka: vô hại, không làm hại chúng sanh. 


Bộ Chủ giải Dhammapadatthakathà, chuyện Cincàmànavikàvatthu 
5 Đại kiếp trái đất trải qua 4 thời kỳ: thành-trụ-hoại-không, mỗi thời kỳ 
khoảng 1 a-tăng kỳ. Như vậy 1 đại kiếp gôm 4 a-tăng kỳ. 


